Thiền Sư Nhật 
MUJU 


THIỀN SƯ MUJU 


TỦ SÁCH GIA ĐÌNH 
MAN THIÊN 


GÓP NHẶT 
CÁT ĐÁ 
(In lần thứ hai) 

Giai Thoại Thiền 


Người dịch : ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 
Người hiệu đính và đề tựa : 
XẠ THỤY 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI 
1990 


6 TỰA 


tập SHASEKI.SHU (THẠCH SA TẠP) của 
Thiền Sư Nhật MUU uiết uào cuối thế kỷ 
thứ XII1, uà những hài thoại của các đồ đệ 
dòng Thiền trích từ nhiều quyên sách khác 
nhan đã được xuất bản rộng rãi ở Nhật Bản 
trong uòng thế kỷ XX này. 

Chuyện Phật đã thành chuyện Đời ! 


Các bạn có thể tìm thấy trong những đoản 
thiên triết học Thiền này những mảnh uụn 
máu thịt của đời thường mù người có lương 
trì không thể thờ ơ được : Sự phót hiện ra 
con người chứa cả một kho tàng ! (Truyện số 
27); hậu quả của ghen ghét, đố ky sẽ đi đến 
đâu (Truyện 26 ); chân lý bao giờ cũng súng 
tỏ, cần gì phải thanh mình (Truyện số 3); 
chuyện uề sự biên trì - như người Nhật nói - 
xuyên cä hòn đá (Truyện 30); hiếm có những 
người không biết nghe nịnh (Truyện 69); 
chuyện uề thiên sứ của người nghệ sĩ, 
những hy sinh cao cả mà người đời làn sao 
hiểu nổi (Truyện 45); chuyện uề sự giày uò 
đau đớn trong sáng tạo nghệ thuật (Truyện 
76); lý luận 0ê thi ca (Truyện 8ð); chuyện uê 
đức nhân cao cả (Truyện 36); chuyện hy 
sinh cao thượng cho một đức tin (Truyện 
37); chuyện là không khử được chánh 
(Truyện 53); chuyện công lý tha thứ mạnh 
hơn công lý trừng phạt (Truyện 43); sự phục 
thiện của con người (Truyện ð8)... Quyên 
sách là sự thức tỉnh nhận thúc, dạy người 1a 


TỤA T 


sống Người hơn, nhân úi hơn. Sách tuyên 
truyền cho giáo lý nhà Phật hay giáo lý Cuộc 
đời ? Sức mạnh của nó là ở tứ truyện đẹp, 
thoáng, gọn, hóm, lão thực uề triết lý, thị 
hứng uề uăn chương. 


Trên lịch trình tiến hóa, con người đã 
phải luôn luôn trăn trở tìm đường đi cho 
chính mình.Ra đời từ thế kỷ III Tr CN, đạo 
Phật là một chứng nghiệm tìm đường, nó lò 
một tôn giáo truyền bú sự giải thoát khỏi 
mọi đau khổ không phải trong cuộc đu 
tranh chống bẻ thù hai chân uà bốn chân 
mò là trong uiệc hoàn thiện uề đạo đức, 
bằng cách khước lừ mọi cám dỗ ham muốn 
để đạt tới “cõi sáng suốt” -Niết bàn. Việc 
cứu uớt con người không phải chỉ tùy thuộc 
uòo ơn trời mà còn ở sự tu tâm của họ.Vì 
uậy, điều cốt yếu của một con người muốn 
khám phá mình là người biết khai mở tâm 
thức của chính mình như đức Phật đã làm. 
Mỗi một truyện của cuốn sách này chúa ẩn 
một triết lý thâm thúy, cao siêu sẽ kê lại uới 
bạn những cuộc khai phú như thế. Và bạn 
thấy chưa : hạnh phúc lò đấu tranh cũng 
như tu lâm là cói phúc đều là những giỏi 
pháp có giá trị như nhau. Ai có thể phú 
nhận được diều đó khi trên khắp hành tỉnh 
này có khoảng 500 triệu Phật tử dang tự cứu 
rỗi linh hồn mình bằng phép mầu của đạo 
Phật. 


mm 


8 TỰA 


Trên đời này, không có gì nhân đúc bằng 
con người, nhưng lắm lúc con người lại cấu 
xé lẫn nhau ! Dã thú không bao giờ ðn thịt 
đồng loại, thế mà con người lại dấn quá sâu 
pòo địa họt của tội ác. 

Khi bi lạc lối dưới mặt đất, con người tìm 
đường lên “Trời. Hình như ông giò 
Plekhanou đã nói thế. Tôi cũng xin nhắc lại 
như thế uà nhốn mạnh thêm rằng đó là con 
đường tự nhiên đến uới lôn giáo của con 
người. 

Tôi không khuyên con người trở thành 
Phật tử ,gia nhập uèo cái tử số nữa tì đệ tử 
đã quá cồng kềnh của Thích Ca Mầu N, tôi 
chỉ cầu mong con người trở thành Phật tử 
của điều Thiện. Tôn giáo chân chính của 
mọi người là làm điều Phải, điều Thiện. 
Quyển sách này dạy chúng ta làm điều Phải, 
điều Thiện đó. 

Với ý, tưởng này, tôi đem GÓP NHẶT 
CÁT ĐÁ giới thiệu cùòng Nhà xuất bản 
Đồng Nai. 

Sau bảy tháng nghiên cứu ... 

Được Bộ Thông tin cho phép, Nhà xuất 
bản Đồng Nai xuất bản cuốn sách này là làm 
cái công uiệc đẹp đẽ hòa đồng giữa Đạo uới 
Đời. Bởi, Đạo không có Đời không có đất 
sống, Đời không có Đạo sống không ra Người. 


TỰA 9 


- Nào, các bạn ta Thiền † t Thiền là lấy 
tâm truyền tâm. Tôi đã đọc - đến lần thứ ba 
rồi - dĩ nhiên hiểu cho hết giáo lý của nó 
không phải dễ, nhưng càng đọc đầu óc 
hoang đã của tôi cứ nhi được phát quang. 


Viết tại D.S. TỰ 10/03/1990 
XẠ THỤY 


—— 


k ãna" nghĩa là “tĩnh 
1 h uyên bản tiếng Phạn là "Dñyấna" ngị à 
t . l°:Ifng1 im mà nghĩ suy. Thiền là nghệ thuật nhìn 
vã bản tính hiện sinh của mình. 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ _ 


1. MỘT TÁCH TRÀ 


Nan-in, một Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị 
(1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. 

Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng 
vẫn tiếp tục rót thêm. 

Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho dến | 
khi không kiềm mình được nữa : “Đầy quá rồi. Xin đừng 
thyE | 

“Giống như cái tách này” Nan-in nói, ° 'ông cũng đầy | 
ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Lầm sao 
tôi có thể bày tö Thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái 
tách của ông trước ?” 


2. ĐƯỢC VIÊN KIM CƯƠNG 
TRÊN CON ĐƯỜNG LẦY 


Gudo là sư phụ của hoàng đế. Tuy nhiên, Gudo | 


„7—ẦD 


12 THIÊN SƯ MU.UI 


thường rong chơi một mình như một tên ăn mày lang 
thang. Một hôm, trên con đường đến Edo, trung tâm văn 
hóa và chính trị của một thủ phủ, Gudo đến một làng 
nhỏ tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt. 
Gudo bị ướt như chuột lội. Đôi đép rơm của Gudo tả tơi. 
Gudo để ý có bốn năm đôi đép trong cửa sổ một nông gia 
ở gần làng và định mua một đôi. 


Thiếu phụ dâng dép cho Gudo, thấy Gudo bị ướt quá, 
mời Gudo nghỉ lại nhà đêm đó. Gudo nhận lời, cảm ơn 
nàng. Gudo bước vào nhà, đọc kinh trước bàn thờ của gia 
đình. Rồi thiếu phụ giới thiệu mẹ và các con của nàng 
với Gudo. Thấy cả nhà đều buồn, Gudo hỏi có việc gì 
quấy. Thiếu phụ đáp : 

“Chồng tôi là một người đánh bạc và nghiện rượu. 
Khi ăn, anh ấy nốc rượu vào và trở nên thô lễ. Khi thua, 
anh ấy mượn tiền của nhiều người khác. Đôi khi say quá, 
anh ấy không về nhà nổi. Tôi có thể làm gì dược bây 
giờ?” 

Gudo nói : “Tôi sẽ giúp chồng chị. Đây là một ít tiền. 
Chị hãy mua cho tôi một hũ rượu và một ít đồ ăn ngon. 
Rồi chị có thể đi nghỉ. Tôi sẽ thiền định trước bàn thờ.” 


Vào khoảng nửa đêm người đàn ông về, say mèm, hắn 
kêu lè nhè : “Nè, bà ơi, tôi đã về nè. Bà có gì cho tôi ăn 
không ?” 

Gudo nói : “Tôi có món cho anh. Tôi bị mưa không di 
được, vợ anh tử tế mời tôi ở lại đây đêm nay. Đáp lại, tôi 
mua một ít rượu và cá này, anh có thể dùng dược”. Người 
đàn ông vui mừng. Hắn lập tức uống rượu và rồi nøã đài 
xuống nền nhà thiếp đi. Gudo ngồi thiền định bên cạnh 
hắn 


_ —= „ „ .  ,v.. 


cÓP NHẶT CÁT ĐÁ 13 


Sáng hôm sau, khi người chồng thức dậy, hắn quên 
mọi chuyện đêm qua. Hắn hỏi Gudo : “Ông là ai ? Ông ở 
đâu tới đây " ? Gudo vẫn thiền định. Đáp : "Tôi là Gudo 
ở Kyoto và tôi sắp đến Edo'. 

Người đàn ông rất hổ thẹn. Anh ta cung kính xin lỗi 
vị thầy của hoàng đế. 

Gudo mim cười, giảng giải : 

“Mọi sự ở đời đều vô thường. Đời người chóng vánh. 
Nếu anh tiếp tục cờ bạc và uống rượu anh sẽ không còn 
thì giờ để làm được việc gì, và an còn gây khổ cho gia 
đình nữa”. Người chồng Chợt tỉnh dậy nhữ trong 'cơn 
h ta nói : “Ngài dạy chí phải. Làm sao tôi đền 


mộng. Ân 
¡1 Hãy để tôi mang đồ 


đáp được lời dạy kỳ diệu của ngà 
đạc tiễn ngài một đoạn đường” 
Gudo chấp thuận : “Nếu anh muốn”. 
Hai người bắt đầu đi, Sau khi họ di dược ba dặm 
đường, Gudo bảo anh ta trở lại: Anh ta xin Gudo: - 


“Xin cho đi năm dặm nữa”. 

Hai người tiếp tục đi. Gudo nhắc : 

: Bây giờ anh có thể trở về” 

Anh ta đáp : *Xin mười dặm nữa”. 

Khi mười dặm đã qua, Gudo bảo * 

“Bây giờ anh hãy về đi" 

**Tôi sẽ theo ngài trọn quãng đời còn lại của tôi” anh 
ta tuyên bố. 


ã 


14 THIỀN SƯ MU.LJ 


Trong những Thiền sư hiện đại ở Nhật, một bậc thầy 
nổi bật trong truyền thừa là người đắc đạo của Gudo, 
Danh hiệu ông là Munan (Vô Qui), người không bao giờ 
trở về, 


3. THẾ À ? 


Thiền sư Hakuin được những người chung quanh ca 
tụng là người sống trong sạch. Một gia đình người Nhật 
có một tiệm bán thực phẩm gần nơi Hakuin ở. Họ có 
một cô con gái xinh đẹp. Bất ngờ, một hôm cha mẹ cô 
gái khám phá ra cô có thai. 

Việc này làm cha mẹ cô gái nổi giận. Cô gái không 
chịu thú nhận người dàn ông cô chung đụng là ai, nhưng 
sau bao nhiêu là phiền phức, cuối cùng lại là tên Hakuin. 

Phẫn nộ vô cùng, cha mẹ cô gái đến ngay vị thầy này. 
Hakuin chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng : 

“Thế à ?” rồi thôi. 

Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang tới trao cho 
Hakuin. Lúc đó Hakuin đã mất hết danh dự, nhưng việc 
này không làm Hakuin buồn. Hakuin sàn sóc dứa bé rất 
tử tế, Hakuin xin sữa của nhũng bà mẹ hàng xóm và 
những đồ dùng cần thiết cho đứa bé. 


Một năm sau cô gái không còn chịu đựng được nữa. 
Nàng nói sự thật với cha mẹ nàng - rằng người cha thật 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 15 


sự của đứa bé không phải là Hakuin mà là một thanh 
niên bán cá ngoài chợ. 


Lập tức cha mẹ cô gái dến ngay Hakuin xin Hakuin 
tha lỗi, chuyện xin lỗi dài dòng, và xin dem đứa bé về. 

Hakuin ưng thuận. Khi trao lại dứa bé, Hakuin cũng 
chi thốt hai tiếng : “Thế à !”. 


4. VÂNG LỜI 


Những buổi nói chuyện của Bankci không những chỉ 
có những Thiền sinh mà còn có cả những người thuộc 
các cấp bậc và các môn phái khác theo đõi. Bankci không, 
bao giờ trưng dẫn kinh diển hay đắm mình trong những 
cuộc tranh luận có tính cách học giả. Thay vì, những lời 
Bankci nói ra trực tiếp từ tâm ông đến tâm những kẻ 
lắng nghc ông nói. 

Số cử tọa to lớn của Bankci khiến một tu sĩ môn phái 
Nichiren nổi giận bởi vì những đệ tử đã bố ông để theo 
nghe Bankei giảng Thiền. Tu sĩ Nichiren này bèn dến 
Thiền viện của Bankei với tư tâm định tranh luận với 
Bankei. 

Tu sĩ kêu lên : “Này, Thiền sư ! Xin chờ một chút. 
Bất cứ ai kính trọng ông cũng nghe theo lời ông cả, 
nhưng một người như tôi đây không kính trọng ông dâu. 
Làm sao ông có thể khiến tôi vâng lời ông được ?”. 

Bankei nói : “Hãy đến đây, tôi sẽ chỉ cho anh thấy”. 


16 THIÊN SƯ MU.LU 


Một cách kiêu hãnh, tu $ĩ xô vẹt dám đông dể lấy 
đường đến Bankei. 


Bankei mim cười : “Hãy quả bên trái tôi”. Tu'sĩ vâng. 
lời. L 

BanKei nói : “Không. Nếu anh sang bên: phải tôi, 
chúng ta có thể nói chuyện hay hơn.'Hãy bước sanö đây.” 


Tu sĩ kiêu hãnh bước qua bên phải Bankci. Bankei 
nói : “Anh thấy không, anh đang nghe thco lời tôi và tôi 
nghĩ rằng anh là một người rất hiền ngDẠN: ,BAy giờ, anh 
hãy ngồi xuống đó Su đi.” 


5 NẾU YÊU, HÃY YÊU CÔNG KHAT 


Hai chục nhà sử và một tỉ cô tên là Eshun, tiêo thực 
tập thiền định với một Thiền sư nọ. 


Mặc dù đầu đã cạo trọc và y phục tầm thường Eshun 
vẫn rất xinh đẹp. Nhiều nhà sư thầm'yêu Eshun, một 
người trong bọn họ viết thư N9 tình Với Eshun, hẹn gặp 
mặt riêng. 


Eshun không trả lời. Ngày hôm Sau, sau Khi Thiền sư 
giảng bài cho mọi người xong. Eshun dứng dậy, hướng về 
người đã viết thư cho mìnH, nói : ;ửNếu thật ảnh yêu tôi 
nhiều lắm thì hãy đến ôm tối đi”. 


DO THAY -ïỸỶĨŸỸẰGhẰ 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 17 


6. KHÔNG CÓ YÊU-THƯƠNG-TỬ-TẾ 


Một bà lão Trung Hoa giúp đỡ một nhà sư hơn hai 
mươi năm. Bà dựng cho nhà sư một căn lều, nuôi ông ăn 
uống đầy đủ trong lúc ông thiền định. Cuối cùng bà 
muốn biết nhà sư đã tiến bộ như thế nào trong suốt thời 
gian qua. 


Muốn biết rõ ràng, bà lão đến nhờ một cô gái giàu 
đức vọng. Bà bảo cô gái : “Hãy đến ông ta rồi bất ngờ hỏi 
ông : "Gì nào ?". 


Cô gái đến viếng nhà sư và vuốt ve nhà sư một cách 
rất tự nhiên rồi hỏi nhà sư đối xử với mình như thế nào. 


Nhà sư đáp một cách thơ mộng : “Một cây cổ thụ mọc 
trên núi đá lạnh lẽo vào mùa đông. Không nơi nào là 
không ấm áp !”. 


Cô gái trở về kể lại tất cả những gì nhà sư đã nói. Bà 
lão giận đữ than : 

“Tiếc thật, ta đã nuôi dưỡng hắn hai chục năm trời ! 
Hắn không thèm chú ý đến sự đòi hỏi của cô, hắn không 
có ý định cắt nghĩa dục vọng của cô. Hắn không cần đãp 
ứng sự đam mê, nhưng ít nhất hắn cũng phải tỏ ra có 
một chút từ tâm chứ”. 


Lập tức bà lão đến đốt rụi căn lều của nhà sư. 


| 
ị 
| 
| 


T THIỀN SƯ MLL1) 


7. THÔNG BÁO 


Vào ngày cuối cùng của đời mình, Tanzo viết sáu chục 
tấm thiệp, bảo một đệ tử gửi đi. Rồi Ông qua đời. Thiệp 
VIẾt ; 


Tôi dang rời bỏ trần gian này. 
Đây là lời cáo phó của tôi. 
Tanzo 
27 thá ng Bả y, 1872 


8. ĐẠI LÃNG (Sóng Lớn) 


Một tay đô vật nổi danh tên là O-nami (Đại Lãng) 
sống vào đầu thời Minh Trị. 


O-nami mạnh vô cùng, lại biết thuật đấu vật. Trong 
những cuộc đấu tập anh ta đã đánh bại luôn cả thầy, 
nhưng anh ta lại bị những học trò mình ném xuống đài 


trong cuộc: đấu công khai. Anh ta cảm thấy xấu hổ vô 
cùng. 


O-nami thấy cần sự giúp đỡ của một Thiền sư. Thiền 
sư Hakuin lang thang, đang dừng bước tại một ngôi đền 
nhỏ ở gần đấy. O-nami đến viếng Hakuin, nói cho 
Hakuin nghe chuyệt. buồn của mình. Hakuin khuyên : 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 19 


“Tên anh là Dại Lãng, vậy tối nay hãy ở lại đây. Hãy 
tướng tượng anh là những con sóng 1o lớn đó. Anh sẽ là 
một tay đấu vật không còn sợ hãi nữa. Anh sẽ là những 
con sóng khống lồ đó, đang đùa quét hết tất cả mọi vật 
trước mặt, đang nuốt chửng tất cả con đường của chúng. 
Hãy làm như thế và anh sẽ là một tay đấu vật vô địch 
trên đất này.” 


-Hakuin rút Iui. O-nami ngồi trầm tư, cố gắng tưởng 
tượng mình là những con sóng. O-nami nghĩ đến nhiều 
vật khác nhau. Từ từ anh ta chuyển sang cảm giác thấy 
sóng càng lúc càng nhiều. Đêm càng khuya, sóng càng 
lớn. Chúng quét sạch tất cả những bông hoa cắm trong 
những chiếc độc bình. Ngay cá tượng Phật trên bàn thờ 
cũng bị ngập lụt. Trước khi trời sáng, ngôi đền chỉ còn 
là một cơn thủy triều dàng lên của biển cá mênh mông. ` 

Sáng hôm sau, Hakuin tìm thấy O-nami còn đang 
thiền định, trên mặt anh ta thoáng nhẹ một nụ cười. 
Hakuin đập nhẹ vào vai nhà đô vật : ì 

“Bây giờ thì không còn gì có thể quấy rầy anh được 
nữa. Anh là những con sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi 
vật trước mặt anh.” 

Ngay hôm đó, O-nami vào cuộc đấu trắc nghiệm. Anh 
ta đã thắng. Sau đó, ở Nhật không ai dánh bại được anh 
ta. 


Z THIỀN SƯ MUJU 


9. NGƯỜI TA KHÔ NG THỂ 
ĂN CẮP MẶT TRĂNG 


Ryuokan là một Thiền sư sống một cuộc đời đơn giản 
trong một căn lều nhỏ dưới chân một hòn núi. 


Môi buổi chiều, có tên trộm viếng lều của Ryuokan 
lục soát để lấy đồ. 


Ryuokan về bắt gặp hắn đang lục soát, nói : “Có lẽ 
anh từ xa đến đây để viếng tôi. Chẳng lẽ anh trở về tay 
không sao. Hãy lấy quần áo của tôi để làm một món quà”. 


Tên trộm ngạc nhiên. Hắn lấy quần áo của: Ryuokan 
rồi tẩu thoát. Ryuokan ngồi trần truồng, ngước mắt nhìn 
trắng thơ mộng : 


“Hỡi người bạn nghèo khổ ! Ước gì ta có thể cho anh 
mặt trăng đẹp này.” 


10. BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA HOSHIN 


Thiền sư Hoshin đã sống ở Trung Hoa nhiều năm. 
Hoshin trở về miền đông bắc Nhật Bản. Ở đây 


Hoshin dạy nhiều đệ tử. Khi thấy mình đã già lắm rồi, 
Hoshin kể lại cho các đệ tử một câu chuyện mà Hoshin 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 21 


đã nghe được lúc Hoshin còn ở Trung Hoa. Câu chuyện 
như thế này : 


Vào ngày 25 tháng chạp một năm nọ, Tokufu thấy 
mình đã quá già và biết mình sắp chết, Tokufu nói với 
các đệ tử : “Ta sẽ không sống đến sang năm, vậy các anh 
hãy cư xử tốt với ta trong năm này di.” 


Các đệ tử tưởng ông nói đùa, nhưng Tokufu là một 
bậc thầy có tấm lòng đại độ, nên mỗi người trong bọn họ 
thay phiên đãi tiệc Tokufu vào những ngày cuối năm. 


Vào một buổi chiều năm mới, Tokufu kết luận : “Các 
con đã dối xử tốt với ta. Ta sẽ giã từ vào chiều mai, khi 
tuyết ngừng rơi.” 

Các môn đệ của Tokufu đều cười, cho rằng Tokufu 
đang đóng trò và nói chuyện vô lý bởi vì đêm nay trời đất 
quang đãng, làm gì có tuyết rơi. Ngày kế, các đệ tử không 
tìm thấy Tokufu ở đâu cả. Họ chạy vào thiền phòng. 
'Tokufu đã qua đời ở đó. . 


HGshin, người đã kể lại câu chuyện Tày, nói với các 
đệ tử mình : “Một Thiền sư không cần phải nói trước 
việc từ giã cõi đời của mình, nhưng nếu ông ta thật sự 
muốn làm thế, ông ta có thể làm được.” 

Một đệ tử hỏi : “Thầy làm được ?” 

Ho@shin đáp : “Được. Ta sẽ nói cho các con biết những 


gì ta có thể làm được trong bảy ngày sắp tới kể từ bây giờ 
đây.” 


Không một đệ tử nào tín lời Hoshin. Hầu hết họ đã 
quên mất câu chuyện hôm trước khi Hoshin gọi họ đến 
quanh mình. Hoshin nhắc : 


THIỀN SƯ MUJU 


“Bảy ngày đã qua. Thầy đã nói thầy sẽ giã biệt các 
con. Theo thường lệ, thầy phải viết một bài thơ để vĩnh 
biệt, nhưng thầy không phải là thi sĩ cũng không phải là 
người viết chữ đẹp. Vậy một anh nào trong các con hãy 
viết lại những lời cuối cùng của thầy.” 


Các đệ (ử cho rằng Hoshin đùa, nhưng một người 
trong bọn họ bắt đầu viết . 


HGshin hỏi : “Con sẵn sàng chưa ?” 

Người viết đáp : “Vâng, bạch thầy.” 

Hoshin đọc : 

“Ta đến từ tánh sáng 
Và trở về với tánh sáng. 
Tánh sáng là gì ? 

Bài thơ là một dòng ngắn gồm bốn hàng như thường 
lệ, vì thế người đệ tử nói : “Bạch thầy chúng con là một 
đòng ngắn.” 

Hoshin hét lên một tiếng : “Kaa'!” như tiếng gầm của 
một con sư tử đã chiến thắng, rồi ra đi. 


11. NHỮNG GIỌT LỆ ĂN NĂN 


Tuyệt đại mỹ nhân Shunkai, có một tên khác là Suzu, 
bị ép Phải lập gia đình trái với ý muốn của nàng khi 
Shunkai còn quá nhỏ tuổi. Sau này, khi cuộc hôn nhân đã 


“1 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 23 


kết thúc, Shunkai theo học triết học tại một trường dại 
học. 


Nhìn thấy Shunkai là phải yêu nàng. Luôn luôn và bất 
cứ nơi nào nàng bước chân đến là có kẻ dắm đuối yêu 
nàng. Chính nàng cũng yêu nhiều người. Tình yêu đã 
đến với Shunkai ở đại học. Sau này, khi triết học không 
làm Shunkai thỏa mãn, nàng đến viếng một ngôi đền để 
học Thiền. Nhiều Thiền sinh yêu nàng. Toàn thể cuộc 
đời Shunkai đẫm ướt tình yêu. Cuối cùng đến Kyoto, 
Shunkai mới trở thành một Thiền sinh thật sự. Những 
sư huynh sư đệ của Shunkai ở một ngôi đền phụ thuộc 
của đền Kennin đã ca ngợi lòng chân thành của Shunkai. 
Một người trong bọn họ đã chứng tỏ tỉnh thần đồng chí 
hướng với Shunkai bằng cách giúp đỡ Shunkai trong việc 
nắm vững căn bàn Thiền học. 


Sư trưởng của đền Kennin, Mokurai có nghĩa là Im 
Lặng Sấm Sét là một người nghiêm khắc. Mokurai tự giữ 
giới luật rất nghiêm và muốn các đệ tử cũng làm như 
mình. 


Ở nước Nhật hiện thời, đù bất cứ nhiệt tâm nào cũng 
dường như bị các tu sĩ đánh mất tỉnh thần Phật giáo, vì 
họ có vợ. Mokurai thường xách chối đánh đuổi những 
người đàn bà khi ông tìm thấy họ ở bất cứ nơi nào trong 
ngôi đền của ông. Nhưng Monkurai càng quét đuổi nhiều 
bà vợ đó chừng nào thì dường như họ càng trở lại nhiều 
chừng ấy. 


Trong ngôi đền đặc biệt này, bà vợ của tu sĩ trướng 
nổi cơn ghen với sự chăm chỉ và sắc đẹp của Shunkai. 


24 THIỀN SƯ MU.1J 


Nghe các đệ tử ca ngợi sự hành Thiền trang nghiêm của 
Shunkai, bà vợ của tu sĩ trưởng thấy ngứa ngáy khó chịu. 
Cuối cùng bà phao đồn tùm lum về việc Shunkai với một 
thanh niên bạn Shunkai. Vì thế, anh ta và Shunkai bị 
trục xuất ra khỏi đền. 


Shunkai nghĩ : “Có th: 1 gây nên một lỗi lầm về 
chuyện yêu đương, nhưng ba .y sẽ không thể ở lại ngôi 
đền đó được, nếu bạn ta bị đối xử quá bất công như thế”. 


Đêm đó, Shunkai mang một thùng dầu hỏa châm lửa 
đốt rụi ngôi đền đã xây được hai mươi lăm năm này, 


Sáng hôm sau, Shunkai bị cảnh sát bắt giữ. 


Một luật sư trẻ phải lòng Shunkai, gắng giúp nàng 
được nhẹ tội. Nhưng Shunkai bảo vị luật sư rằng : 
“Đừng, đừng giúp tôi làm gì, biết đâu tôi lại quyết định 
làm một việc gì khác để lại vào tù nữa. Vô ích.” 


Cuối cùng, Shunkai bị tuyên án bảy năm tù. Shunkai 
lại được một cai tù sáu mươi tuổi thả ra vì Ông ta cũng 
Say mê nàng. 


Nhưng bây giờ người ta xem nàng như một “con chim 
tù”. Không ai còn muốn kết giao với Shunkai. CẠ đến các 
Thiền nhân, những người được cho là tin Vào sự giác ngộ 
ngay trong dời này và với thân này, tất cả đều tránh 
nàng. Shunkai đã nhìn thấy Thiền là một việc và những 
kẻ theo Thiền lại là một việc khác hẳn hoàn toàn. Những 
người thân thuộc của Shunkai cũng xa lánh nàng. 
Shunkai trở thành một người bệnh tật, nghèo nàn và yếu 
duối. Shunkai gặp một tu sĩ Shinshu dạy nàng niệm danh 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 25 


hiệu của đức Phật A Di Đà. Và Shunkai đã tìm được nơi 
đây một chút an ủi, thanh bình của tâm hồn. Shunkai qua 


hài khi nàng còn đẹp tuyệt trần mới chưa đầy ba mươi 
tuổi. 


Shunkai đã viết lại câu chuyện đời nàng trong một nỗ 
lực có ích để hỗ trợ cho chính nàng. Một phần nhỏ câu 
chuyện nàng kế này được một người đàn bà khác ghỉ lại. 
Vì thế câu chuyện đã dến tai những người dân Nhật. 
Những người đã chối từ Shunkai, những người đã phi 
báng và oán. ghét Shunkai, bây giờ dọc lại chuyện đời 
Shunkai với những giọt lệ ăn năn.- 


12. NGƯỜI TRUNG HOA HẠNH PHÚC 


Bất cứ kẻ nào đến Chinatowns ở châu Mỹ cũng sẽ chú 
mắt đến những thân tượng một người béo phệ mang một 
chiếc bị vải bự. Những thương gia Trung Hoa gọi ông ta 
là Người Trung Hoa Hạnh Phúc hay ông Phật cười. 


Vị Hotei này sống vào đời nhà Đường. Ông không 
muốn tự gọi mình là Thiền sư cũng không muốn thu 
_ nận đệ tử. Thay vì ông bước di lang thang trên đường 
phố với một cái bị vải lớn mà trong đó ông đựng những 
món quà như kẹo, trái cây, hay hạt dẻ. Ông tặng những 
món quà này cho những đứa trẻ con vây quanh ông để vui 
đùa. Ông đã tạo những đường phố thành một khu vườn 
trẻ. 


2 THIỀN SƯ MUJU 


Bất kỳ lúc nào hễ gặp một người hiến mình cho 
Thiền, ông cũng chìa tay ra, nói : 

“Hãy cho tôi một xu.” Và nếu có kẻ nào ngỏ ý mời 
ông về một ngôi đền để dạy cho những kẻ khác, ông bèn 
đáp : “Hãy cho tôi một xu.” 


Một lần nọ, ông dang lúc vui đùa, một Thiền sư khác 
bất ngờ theo hỏi ông : 


“Ý nghĩa của Thiền là gì ?” 


Lập tức vị Hotei này thả rơi cái bị xuống mặt đất im 
lặng để trả lời. Người kia hỏi : 


“Rồi. sự hoạt đụng của Thiền là øì ?” 


Lập tức Người Trung Hoa Hạnh Phúc này đeo chiếc 
bị vải lên vai rồi tiếp tục bước đi. 


13. MỘT ÔNG PHẬT 


Ở Tokyo vào thời Minh Trị có hai Thiền sư nổi bật 
với hai cá tính trái ngược hẳn nhau. Một người tên là 
Unsho, một đại sư ở Shingon, Unsho giữ giới luật của 
Phật một cách nghiêm chỉnh. Unsho không bao giờ uống 
rượu dù chỉ một giọt nhỏ, cũng không dùng cơm sau 
mười một giờ vào buối sáng. Một người khác tên là 
Tanzan là giáo sư triết ớ Đại học Hoàng gia Nhật, không 
bao giờ để ý đến giới luật. Khi nào thích ăn, Tanzan ăn 


——————————*-——— 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ z 


và khi nào thích ngủ ngày, Tanzan ngủ. 


Một hôm Unsho đến viếng Tanzan, nhằm lúc TanZan 
đang uống rượu, mặc đù lưới của một Phật tử không 
được nhiễm một giọt nhỏ nào cái thứ nước độc hại đó. 


Tanzan đón mừng Ủnsho : 

“Ồ chào sư huynh. Anh uống rượu không ?"' 

Unsho nghiêm giọng đáp : 

“Tôi không bao giờ uống rượu.” 

Tanzan nói : 
-*Một người không biết uống rượu không phải là 

người”. 
Unsho nổi sùng kêu lên : 


“Anh muốn bảo tôi bất nhân. Đúng. Bởi vì tôi không 
đầm mình trong những thứ nước độc ấy. Rồi nếu tôi 
không là người, tôi là cái gì ?” 


'Tanzan tươi cười đáp : 
“Một ông Phật.” 


14. ĐƯỜNG LẦY 


Một lần nọ, Tanzan và Ekido cùng thong dong bước 
xuống một con đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. 


28 THIỀN SƯ MLLU 


Đến khúc đường quco, hai người gặp một cô gái xinh 
xắn trong chiếc áo kimono và chiếc khăn quàng cổ bằng 
lụa dang đứng bên lề đường vì không thể băng qua ngả 
tư đường lầy được. 


Lập tức Tanzan bảo : “Đi này, cô bé”. Tanzan đưa tay 
nhấc bổng cô gái lên và đưa qua quãng đường lầy. 


Ekido từ đó không buồn nói một tiếng nào cho đến 
khi cả hai dừng lại trong"một ngôi đền. Rồi không còn 
chịu được nữa, Ekido lên tiếng nói với Tanzan : Ệ 

“Chúng ta là những nhà sư không được phép gần đàn 


bà, nhất là với những người đàn bà trẻ đẹp. Nguy hiểm 
lắm. Sao anh lại làm vậy ?” 


Tanzan mỉm cười : 


“Tôi đá bỏ nàng chỗ đó rồi. Anh còn mang nàng theo 
đấy sao ?” 


15. SHOUN VÀ MẸ 


Shoun là Thiền sư của Soto. Cha Shoun qua đời khi 
Shoun còn là một đệ tử, để lại cho Shoun phải săn sóc bà 
mẹ già. 


Bất cứ khi nào đến thiền phòng, Shoun cũng đem mẹ 
theo. Vì mẹ Shoun cùng đi với Shoun nên khi Shoun 
viếng các tu viện Shoun không thể ở chung với các nhà 


GÓP NHẶT CÁT DÁ z9 


sư khác được, Vì thế, Shoun phải đựng một ngôi nhà nhỏ 
để ở và săn sóc mẹ ở đó. Shoun chép thuê những kinh 


điển và những bài kệ để lấy tiền sinh sống và nuôi dưỡng 
mẹ già. 


Khi Shoun mua cá cho mẹ, người ta chế riễu Shoun, 
vì một nhà sư không được ăn cá. Nhưng Shoun không 
quan tâm. Tuy nhiên, mẹ Shoun đau đớn khi nghe những 
người khác riễu con mình. Cuỗi cùng bà bảo Shoun : 


“Mẹ nghĩ mẹ nên làm một ni cô. Mẹ cũng có thể là 
người ăn rau đậu được.” Bà trở thành một ni cô và hai 
mẹ con cùng nhau học tập. 


Shoun thích âm nhạc và là một nhạc sư đàn tỳ bà, thứ 
đàn mà mẹ Shoun cũng chơi được. Vào những đêm trăng - 
tròn hai mẹ con cùng hòa đàn với nhau. 


Một đêm kia, một thiếu phụ có việc đi ngang qua nhà 
Shoun, dừng lại nghe nhạc. Quá xúc động, thiếu phụ mời 
Shoun đến viếng mình vào chiều hôm sau để chơi 
nhạc.Shoun nhận lời. Vài ngày sau đó, Shoun gặp thiếu 
phụ trên đường và cảm ơn nàng đã. tiếp đãi mình tử tế. 
Người ta dị nghị Shoun vì việc viếng chơi nhà một thiếu 
phụ ở thành phố. 


Một hôm, Shoun phải đến một ngôi đền ở xa để giảng 
dạy. Một tháng sau, Shoun trở về nhà thấy mẹ mình đã 
chết. Bạn bè không biết Shoun ở đâu mà tìm vì thế đám 
táng cử hành. 


Shoun bước tới gõ đầu thiền trượng vào quan tãi, nói: 


30 THIỀN SỬ MULLJ 


"Thưa mẹ, con đã về.” 
Rồi Shoun trả lời thay mẹ : 
“Con ơi, mẹ mừng thấy con đã trở về.” 
Shoun đáp : 
+ “Vâng, thưa mẹ con cũng mừng lắm.” 
Rồi Shoun bảo những người chung quanh : 
“Nghỉ lễ đám táng đã xong. Các người có thể chôn 
được rồi.” 


Khi Shoun già và biết cái chết sắp đến với mình. Vào 
một buổi sáng, Shoun gọi các đệ tử tụ họp quanh mình, 
Shoun bảo họ rằng mình sắp ra đi vào lúc chính ngo. 
Shoun đốt hương trước hình mẹ và người thầy cũ của 
mình, viết một bài thơ : 


“Năm mươi sáu năm ta đã sống hết sức ta, 

Tạ đã tạo con đường riêng của ta trong cối trần gian này. 
Bây giờ mua dã hết, mây trời Áã quang đăng. 

Bầu trời xanh có mộ! mặ ( trăng trò n"' 


Các đệ tử tụng kinh cầu nguyện và Shoun đã ra đi 
1rong tiếng kinh cầu. 


ÓP NHẶT CÁT ĐÁ 31 


16. HÀ TIỆN LỜI DẠY 


Một y sĩ trẻ ở Tokyo tên là Kusuda gặp một bạn đồng 
nghiệp đang nghiên cứu Thiền. Vị y sĩ trẻ này hỏi bạn : 
“Thiền là gì ?” 

Người bạn đáp : “Tôi không thể bảo bạn nó là gì, 
nhưng điều chắc chắn, nếu bạn hiểu Thiền, bạn không sợ 
chết nữa.” 

Kusuda nói : “Hay. Tôi sẽ thử coi. Tôi tìm thầy ở đầu 
bây giờ ?” 

Người bạn đáp : “Hãy đến thầy Nan-in.” 

Vì thế Kusuda đến viếng Nan-in. Anh ta mang theo 
một lưỡi kiếm dài hai tấc rưỡi để hăm thầy Nan-in có sợ 
chết hay không. 


Chợt thấy Kusuda, Nan-in kêu lên : 


“Ồ, chào anh. Anh khỏe không ? Chúng ta lâu lắm rồi 
không gặp nhau !” 


Việc này khiến Kusuda bối rối, anh ta đáp : 


“Trước giờ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà.” 
Nan-in đáp : “Đúng thế. Tôi lầm anh với một y sĩ khác 
đã theo học Thiền ở đây.” 


Việc bắt đầu như thế, Kusuda mất cơ hội thử thầy, 


sø THIỀN SƯ MUJU 


anh ta xin Nan-in để học Thiền một cách rất miễn 
Cưỡng. 


Nan-in bảo : “Thiền không khó. Nếu anh là y sĩ háy 
chữa trị tử tế cho bệnh nhân. Đó là Thiền.” 


Kusuda viếng Nan-in ba lần. Mỗi lần Nan-in đều bảo : 
“Một y sĩ không được phí thì giờ ở đây. Hãy về săn sóc 
bệnh nhân đi.” 


Thật là tối mù mù đối với Kusuda, làm sao một lời 
dạy như thế có thể làm cho ai hết sợ chết được. Vì thế, 
trong lần viếng thứ tư, anh ta phàn nàn : 


“Bạn con bảo rằng một người học Thiền sẽ không sợ 
chết. Mỗi khi con đến đây thầy đều bảo về săn sóc bệnh 
nhân. Con hiểu điều đó lắm. Nếu đó là cái được thầy gọi 
là Thiền, con không viếng thầy nữa đâu.”. 


'Nan-in mim cười vỗ nhẹ y sĩ : 


“Ta xử với anh có hơi nghiêm khắc. Để ta cho anh 
một công án”. Nan-in giới thiệu cho Kusuda công án 
“Không” của Thiền sư Triệu Châu để vượt qua. Nó là 
vấn đề giác-ngộ-tâm đầu tiên trong một cuốn sách gọi là 
Vô Môn Quan. 


Kusuda suy tư về công án “Không” này trong hai năm. 
Sau cùng, anh ta nghĩ rằng mình đã đạt được cái tánh 
chắc chắn của tâm. Nhưng Nan-in phê bình : “Con chưa 
vào được”. Kusuda` tiếp tục chú tâm thêm một năm ruỡi 
nữa. Tâm anh ta trở nên yên tĩnh. Các vấn đề được hóa 
giải. Cái Không trở thành chân lý. Kusuda phục vụ bệnh 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 33 


nhân tử tế, và không có ngay cả việc hiểu nó nữa, Kusuda 
thoát khỏi sự lo âu sống chết. 


Rồi khi Kusuda viếng Nan-in. Ông thầy già của 
Kusuđa chỉ mỉm cười. 


17. MỘT NGỤ NGÔN 


Phật kể một ngụ ngôn trong kinh : 


Một người dàn ông băng qua một cánh đồng gặp một 
con cọp giữa đường. Anfi ta chạy trốn, cọp đuổi theo. 
Đến một vực sâu, anh nắm được rễ nho và đu mình sang 
bên kia. Cọp ở trên dọa anh ta. Sợ hãi, người đàn ông 
nhìn xuống, đưới xa, một con cọp khác đang đợi anh ta. 
Giúp anh ta chỉ có dây nho. 


Hai con chuột một trắng một đen, từ từ bắt đầu gặm 
mòn rễ nho. Người đàn ông nhìn thấy một trái dâu thơm 
ngon gần đó. Một tay nắm dây nho, một tay thò qua hái 
trái dâu. Ôi, trái đâu mới ngon ngọt làm sao! 


18. MỘT KIỆT TÁC 


Khi một agười bước chân đến đền Obaku ở Kyoto, sẽ 
nhìn thấy trên cổng đền bằng gỗ có chạm mẫy chữ “Đệ 


34 THIỀN SƯ MUJU 


Nhất Đế”. Chữ chạm to lớn dị thường, và những ai thích 
chữ đẹp đều luôn luôn chiêm ngưỡng như là một kiệt 
tác. Những chữ này do Kosen vẽ hai trăm năm trước. 


Kosen vẽ trên giấy và người thợ chạm theo đó mà 
chạm lớn hơn vào gỗ. Trong lúc Kosen phác họa trên 
giấy, chú đệ tử nhỏ can đảm của Kosen đã mài mực cho 
Koscn đến mấy bình để viết cho đẹp mới thôi. Chú luôn 
mồm phê bình tác phẩm của thầy chú. Chú nói với 
Koscn sau lần cố gắng thứ nhất của ông : 


“Cái đó không đẹp.” 
“Cái này thế nào ?” Kosen hỏi. 
Chú đáp : “Tệ. Xấu hơn cái trước.” 


Kosen kiên nhẫn viết từ tấm này sang tấm khác đến 
tám mươi bốn tấm “Đệ Nhất Đế” chồng chất lên nhau 
thành đống, vẫn không thấy chú học trò mình đồng ý. 


Rồi chú bé bước ra ngoài. Kosen nghĩ : 


“Bây giờ là lúc ta tránh được con mắt sắc bén của 
nó”, và Kosen viết nhanh với cái tâm không lo lắng : Đệ 
Nhất Đế . 


Chú bé từ ngoài bước vào reo lên : 
“Một kiệt tác.” 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 35 


19. LỜI KHUYẾN CỦA MẸ 


Juin, giáo sư của Shingon là một học giả Phạn ngữ 
(sanskrit) nổi tiếng ở thời đại Tokugawa. Khi còn niên 
thiếu, Juin thường hay diễn thuyết cho bạn bè nghc. Mẹ 
Juin nghe được việc này, viết thư cho Juin : 


“Con, mẹ không nghĩ rằng con là một người hiến 
mình cho Phật, bởi vì con còn muốn trở thành quyến "từ 
điển biết đi” cho những kẻ khác. Không ngớt trình báo 
và phê bình, vinh quang và danh dự. Mẹ muốn con chấm 
đứt cái việc diễn thuyết của con đi. Con hãy ngậm miệng 
im lặng trong một ngôi đền xa xôi hẻo lánh trên một hòn 
núi nào đó . H g cả ủi n vào v hiền 


20. ÂM THANH KHÔNG ÂM THANH 


Đại sư đền Kennin là Mokurai - Im Lặng Sấm Sét . 
Mokurai có một chú bé hầu cận tên là Toyo. Toyo chỉ 
mới mười hai tuổi. Toyo thấy những đệ tử khác mỗi sáng 
và chiều vào phòng thầy để thụ giáo tham Thiền (hay là 
sự chỉ dẫn từng người nhận công án để chận đứng sự 
lang thang của tâm thức.) 


36 THIỀN SƯ MULJU 


Toyo cũng thích tham Thiền. 


Mokurai bảo : “Hãy đợi ít lâu. Con còn nhỏ lắm.” 
Nhưng chú bé quyết chí nên cuối cùng Mokurai phải làm 
vừa lòng chú. 


Một buổi chiều, bé Toyo vào giờ riêng, đến cửa phòng 
tham Thiền của thầy. Chú đánh chuông báo hiệu sự có 
mặt của mình, chú cung kính cúi đầu đảnh lễ ba lần 
ngoài cửa rồi bước vào phòng im lặng kính trọng ngồi 
xuống trước mặt thầy. 


Mokurai hỏi : “Con nghe được âm thanh của hai bàn 
tay vỗ vào nhau. Bây giờ con hãy chỉ cho thầy âm thanh 
của một bàn tay ”. 

Toyo cúi đầu bái chào thầy rồi về phòng riêng của chú 
để soi xét việc này. Từ trong cửa sổ của phòng chú, chú 
nghe tiếng nhạc của các geisha xa xa bên ngoài. . 

“A ! Ta có rồi”, chú reo lên. 


Chiều hôm sau, Mokurai bảo chú minh giải âm thanh 
của một bàn tay. Toyo bắt đầu chơi nhạc của các geisha. 


Mokurai bảo : “Không, không. Cái đó không bao giờ 
đúng. Đó không phải là âm thanh của một bàn tay. Con 
chưa được chỉ cả.” 


Nghĩ rằng như thế nền chấm dứt nhạc. Toyo dời chỗ 
ở đến một nơi khác.Chú lại trầm tư : 


“Cái gì có thể là âm thanh của một bàn tay ?” Chợt 
chú nghe tiếng róc rách của nước chảy. Chú nghĩ : “Ta 
được rồi !” 


GÓP NHẶT CÁT DÁ khi 


Khi Toyo gặp thầy, chú bắt chước tiếng róc rách của 
nước chảy. 


Mokurai hỏi : “Cái gì thế ?'Đó là tiếng nước cháy. 
Không phải âm thanh của một bàn tay. Hãy cố nữa.” 


Vô ích. Toyo trầm tư để lắng nghe âm thanh của một 
bàn tay. Chú nghe tiếng thở dài của gió. Nhưng âm 
thanh này cũng bị từ chối. 


Chú nghe tiếng kêu của chim cú. Âm thanh này cũng 
lại bị từ chối. 


Âm thanh của một bàn tay không phải là âm thanh 
của những con châu chấu. 


Hơn mười lần Toyo viếng Mokurai với những âm 
thanh khác nhau. Tất cả đều không phải. 


Gần một năm trời Toyo suy tư lung lắm về âm thanh 
của một bàn tay, có thể là cái gì. 


Cuối cùng bé Toyo bước vào sự Thiền định thật sự và 
siêu việt qua tất cả mọi âm thanh. Sau đó chú giảng giải: 


“Ta không còn sưu tập nữa vì ta đã đạt được âm thanh ˆ 


Toyo đã chứng ngộ được âm thanh của một bàn tay. 


38 THIỀN SƯ MUJU 


21. TIM TÔI BỪNG CHÁY NHƯ LỬA 


Soycn Shaku, Thiền sư đầu tiên đến châu Mỹ, nói : 


“Tìm tôi bừng cháy như lửa nhưng nắt tôi nguội lạnh 
như tro tàn.” Soyen Shaku đã tạo ra những qui luật sau 
đây để áp dụng suốt đời mình : ' 


- Buổi sáng trước khi mặc áo quần, hãy thắp hương và 
"Thiền định. 


- Hãy nghỉ vào những giờ nhất định. Hãy ăn vào 
những giờ nhất định. Hãy ăn điều độ và đừng bao giờ ăn 
đến mức thỏa mãn. 


- Hãy tiếp khách cùng một thái độ như khi ở một 
mình. Khi ở một mình hãy giữ y một thái độ như lúc tiếp 
khách. 

- Hãy giữ gìn lời nói và bất cứ nói điều gì phải làm 
thco lời nói. 

- Khi cơ hội đến dừng để nó qua mất, hãy luôn luôn 
nghĩ hai lần trước khi hành động. 

- Đừng tiếc nuối quá khứ. Hãy nhìn về tương lai. 

- Hãy có thái độ không sợ hãi của một anh hùng và 
trái tỉm yêu của một trẻ thơ. 

- Lúc ngủ hãy ngủ như đã bước vào giấc ngủ cuối 


cùng. Lúc đây, hãy tức khắc rời bỏ giường lại đằng sau 
như vứt bỏ. 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ k-) 


22. CÁI CHẾT CỦA ESHUN 


Eshun, một Thiền ni sáu mươi hai tuổi, sắp từ giã 
trần gian này. Eshun bảo vài nhà sư chất củi thành đống 
trong sân. 


Rồi Eshun ung dung bước vào ngồi vững vàng giữa 
giàn hỏa và xuống lệnh đốt lửa chung quanh giàn. 


Một nhà sư la lên : 

“Sư bà, ở đó không nóng sao ?” 

Eshun đáp : 

“Việc này chỉ có ngu như ngươi mới sợ hãi mà Lhôi.” 
Ngọn lửa đâng cao và Eshun ngập chìm trong lửa. 


23. TỤNG KINH 


Một nông dân mời một tu sĩ trường Tendai tụng kinh 
cho vợ ông đã chết. Sau khi tụng kinh xong, nông dân 
hỏi : 

“Thầy có nghĩ Iằng vợ tôi xứng đáng được hưởng như 
thế nay không ?” 


40 THIỀN SƯ MUJ) 


Tu sĩ trả lời : 


“Không những vợ ông mà tất cả chúng sanh hữu tình 
cũng được lợi ích trong cuộc tụng kinh này.” Nông dân 
hỏi : 

“Nếu thầy bảo tất cá chúng sinh hữu tình đều được 
lợi ích, vợ tôi có lẽ rất yếu đuối, như vậy những kẻ khác 
sẽ tranh hết lợi của nàng, dành hết những công đức của 
nàng. Vậy hãy làm ơn tụng kinh riêng cho nàng thôi.” 


Tu sĩ giảng giải rằng đó là ước vọng của một Phật tử 
dâng tặng những phước báu và muốn ban ân cho mọi 
sinh vật. 

Nông dân kết luận : 


“Đó là một lời dạy hay nhưng xin hãy trừ một điều. 
Tôi có một láng giềng nói năng thô bạo với tôi. Hãy loại 
trừ hắn ra khỏi tất cả những chúng sinh hữu tình dó đi.” 


24. BA NGÀY NỮA 


Suiwo, môn đệ của Hakuin, là một Thiền sư ưu tú. 
Trong suốt thời kỳ ra hạ để Thiền định của Suiwo, có 
một đệ tử fừ một hòn đảo miền nam nước Nhật đến 
viếng Suiwo. 


Suiwo cho anh ta một công án : “Hãy lắng nghe âm 
thanh của mội bàn tay”. 


Ï 


GÓP NHẶT CÁT DÁ Ph 


Người đệ tử theo đuổi suốt ba năm nhưng không thể 
vượt qua cuộc trắc nghiệm này. Một đêm, anh ta tới khóc 
với Suiwo. Anh ta nói : “Con phải về nam với sự hổ thẹn 
và ngượng ngùng, vì con không thể giải quyết nổi vấn đề 
của con.” 

Suiwo khuyên : “Hãy ở lại một tuần và hãy suy nghĩ 
không ngừng.” 


Sự giác ngộ vẫn không đến với người đệ tử. 
Suiwo bảo : “Hãy cố gắng một tuần nữa.” 


Người đệ tử vâng lời. Nhưng vô ích. “Một tuần nữa.” 
Vẫn hoài công. Quá thất vọng, người đệ tử xin được giải 
bỏ, nhưng Suiwo đòi một cuộc Thiền định năm ngày nữa. 
Vẫn không có kết quả. Rồi Suiwo bảo : 


“Hãy suy tư ba ngày nữa; nếu anh không đạt được sự 
giác ngộ, tốt hơn hết là anh hãy tự tử đi.” 


Vào ngày thứ hai, người đệ tử giác ngộ. 


25. CUỘC ĐỐI THOẠI MẶC CẢ CHỖ Ở 


Bất cứ một nhà sư lang thang nào cũng có thể được ở 
lại trong một ngôi đền Thiền miễn là ông ta thắng cuộc 
tranh luận về giáo lý Phật giáo với những người đang ở 
nơi đó. Nếu bại, phải đi nơi khác. 


Có hai sư huynh sư đệ cùng đang sống trong ngôi đền 


Ả——— 


42 THIỀN SƯ MUJU 


ở miền bắc nước Nhật. Sư huynh là người học rộng 
nhưng sư đệ là người ngu đần và chột mắt. 


Một nhà sư lang thang đến hỏi xin ở trọ và đặc biệt 
thách họ tranh luận về giáo lý thượng thừa của Phật giáo. 
Ngày hôm đó, người sư huynh mệt quá vì học nhiều, bảo 
người sư đệ thay mình. Người sư huynh cẩn thận dặn 
trước : “Hãy đến yêu cầu một cuộc dõi thoại im lặng.” 


Và nhà sư trẻ cùng ông sư lạ đến ngồi xuống trước 
bàn thờ Phật. ' 


Sau đó chẳng bao lâu, nhà sư lang thang đứng dậy đến 
nói với sư huynh : 


“Sư đệ của anh thật là một người bạn kỳ điệu. Anh ta 
đã đánh bại tôi.” Sư huynh bảo ; 


“Hãy kể tôi nghe cuộc đối thoại.” 
Nhà sư lang thang giảng gIẢi : 


“Được. Đầu tiên, tôi giơ một ngón tay, tượng trưng 
cho đức Phật, một người đã giác ngộ. Anh ấy giơ lên hai 
ngón tay có nghĩa là đức Phật và giáo lý của Ngài. Tôi giơ 
lên ba ngón tay, tiêu biểu đức Phật, giáo lý của ngài và 
những người theo ngài, sống một cuộc đời hòa hảo. Anh 
ấy đưa nắm tay siết chặt đập vào mặt tôi, chứng tỏ rằng 
cả ba phát xuất từ mỘt sự chứng ngộ. Thế là anh ấy đã 
thắng và tôi không có quyền ở lại đây.” Nhà sư lang 
thang bỏ đi. 


“Ông bạn đó ở đâu rồi ?”, sư tệ vừa chạy dến vừa hỏi. 


GOP NHẶT CÁT ĐÁ 


Sư huynh nói : 

“Tôi biết sư đệ đã thắng cuộc tranh luận,” 
Sư đệ đáp ; 

“Không có thắng. Tôi đã đánh hắn.” 

Sư huynh bảo : 

“Hãy nói tôi nghe đề tài tranh luận.” 


Sư đệ trả lời : “Tại sao, lúc hắn đưa lên một ngón tay, 
lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt. 
Vì hắn là người lạ, em nghĩ phải lịch sự một chút, em 
giơ lên hai ngón tay, khen ngợi hắn có đủ hai mắt. Rồi 
hắn vô lễ giơ lên ba ngón tay, bảo rằng giữa em và hắn 
chỉ có ba mắt. Em nổi khùng lên đấm hắn, nhưng hắn bỏ 
chạy, cuộc tranh luận chấm dứt.” 


26. GIỌNG NÓI CỦA HẠNH PHÚC 


Sau khi Bankci qua đời, một người mù šống tại ngôi 
đền của Bankei, nói với người bạn : 

“Vì tôi bị mù, không thể nhìn được mặt người nên 
tôi phải đoán tính tình qua âm thanh của giọng nói. 
Thường tôi nghe người nào ca tụng hạnh phúc hay sự 
thành công của kẻ khác, tôi cũng nghe thấy cái giọng nói 
của sự ghen tị bí mật. Khi nghe họ nói lời chia buồn sự 
bất hạnh của kẻ khác, tôi nghe thấy sự khoan khoái và sự 


“ THIỀN SƯ MUJU 


thỏa mãn, dường như sự chia buốn thật sự là sự hân hoan 
vì một cái gì đó được bỏ lại để họ có thể đạt được trong 
cái thế giới riêng tư của họ. 


Trong kho kinh nghiệm của tôi, giọng nói của Bankei 
luôn luôn thành thật. Bất cứ lúc nào Bankei biểu lộ sự 
hạnh phúc, tôi chỉ nghe thấy sự hạnh phúc và bất cứ khi 
nào Bankei biểu lộ sự buồn sầu, tôi cũng nghe trọn sự 
buồn sầu. 


27. HÃY MỞ KHO TÀNG 
CỦA RIÊNG ANH 


Daigu viếng đại sư Baso ở Trung Hoa. Baso hỏi : 
“Anh tìm gì ?” 
Daigu đáp : “Giác ngộ.” 


Baso hỏi : “Anh có một kho tàng của riêng anh. Tại 
Sao anh đi tìm bên ngoài ?” 


Daigu lại hỏi : “Kho tàng cũa tôi ở đầu ?> 
Baso đáp : “Cái gì anh đang nói là kho tầng của anh.”- 


Daigu giác ngộ ! Từ đó về sau Daigu luôn luôn thúc 
giục bạn bè ; 


“Hãy mớ kho tàng của riêng anh mà đùng.” 


- GÓP NHẶT OÁT DÁ 45 


28. KHÔNG NƯỚC, KHÔNG TRĂNG 


4Ñi cô Chiyono theo học Thiền với Bukko của Engaku 
trong một thời gian đài, nhưng Chiyono không thể đạt 
được kết quả. 


Sau cùng, một đêm trăng sáng, Chiyono gánh nước, 
một cái xô cũ có bao nan tre đan bọc bên ngoài. Bao tre 
hỏng, đáy xô rơi, và ngay giây phút đó, Chiyono giác ngội 


Để kỳ niệm, Chiyono viết một bài thơ : 
“Bằng cách này ta dã cố gắng cứu chiếc xô củ 
Bởi vì bao nan đã yến và gần hỏng 
Cho đến lúc cuỗi cùng đáy vỡ rơi xuống. 
Không còn nước trong xô Í 
Không cờn trăng trong nước 1". 


29. DANH THIẾP 


Keichu, đại Thiền sư thời Minh Trị, là sư trưởng đền 
Tofuku - tu viện ở Kyoto. Một hôm, Thống đốc Kyoto 
viếng Keichu lần đầu tiên. 


Một đệ tử đưa lên Keichu một đanh thiếp của nhà 


46 THIỀN SƯ MLLJJ 


cầm quyền, thiếp viết : 
“Kitagaki, Thống đốc Kyoto. ” 


Keichu bảo với người đệ tử : “Ta không có việc gì với 
một con người như thế. Hãy bảo hắn ra khỏi nơi này.” 


Người đệ tử hoàn lại tấm thiếp với lời xin lỗi. Viên 
Thống đốc nói : “Đây là lỗi của tôi” và với cây bút chì 
trong tay, ông xóa mấy chữ “Thống đốc Kyoto”. Rồi bảo 
người đệ tử : "Hãy hỏi lại thầy anh". 4 


Lần này thấy tấm danh thiếp, Keichu kêu lên : 
*Ồ, Kitagaki đấy à ? Ta muốn gặp người đó.” 


30. MỌI THỨ ĐỀU NGON NHẤT 


Khi Banzan đi ngang qua một cái chợ, ông nghe xa xa 
cuộc nói chuyện giữa khách hàng và người bán thịt. 


Khách hàng bảo : 

“Hãy cho tôi miếng thịt ngon nhất dẫy nhé,” 

Người bán thịt đáp : 

“Mọi thứ trong hàng tôi đều ngon nhất. Cô không thể 


tìm thấy ở đây một miếng thịt nào không ngon nhất.” 


Nghe những lời đó, Banzan giác ngộ. 


| GÓP NHẶT CÁT ĐÁ A7 


31. MỘT PHÂN THỜI GIAN 
NGÀN PHẦN NGỌC 


Một lãnh chúa yêu cầu Thiền sư Takuan chỉ vẽ cho 
ông làm cách nào để giết thời giờ. 


Ông cảm thấy cuộc đời mình kéo dài lê thê trong việc 
theo dõi những công việc đều đều chán nản ở văn phòng 
và phải ngồi chết một chỗ ở đó để nhận sự Lôn kính của 
những người khác. 


Takuan viết cho vị lãnh chúa bằng chữ Nho : 
“Ngày này không đến hai lần, 
Mội phân thời khắc ngần phân ngọc ngà. 
Ngày này không dến nữa đâu, 
Một giây thời khắc một nhà ngọc châu ”” 


32. BÀN TAY CỦA MOKUSEN 


Mokusen Hiki dang sống trong ngôi đền ở tỉnh 
Tamba. Một trong những đệ tử của Mokusen phàn nàn 
về tính hà tiện của vợ anh ta. 


Mokusen viếng vợ của người đệ tử và đưa ra trước 


luliiio¿.ee................... 


48 THIỀN SƯ MUJU 
mặt nàng một cú tay nắm chặt của ông. 

Người đàn bà ngạc nhiên hỏi ; 

“Ngài muốn nói gì thế ?” 


Mokusen hỏi : “Giả sử cú tay ta luôn luôn thế này, 
ngươi sẽ gọi nó là cái gì ?” 


Người đàn bà đáp : “Dị dạng.” 


Rồi Mokusen xòe thẳng bàn tay ra úp sát vào mặt 
nàng, hỏi : 


“Giả như nó luôn luôn thế này. Là gì ?” 

Người đàn bà đáp : 

“Một thứ đị dạng khác.” 

Mokusen kết thúc : 

*Nếu ngươi hiểu nhiều, ngươi là một người vợ hiền.” 
Mokusen bỏ đi. 


Sau cuộc viếng của Mokuscn, người vợ giúp chồng 
nàng trong việc chỉ tiêu cũng như việc để đành. 


33. NỤ CƯỜI TRONG ĐỜI MOKUGEN 


Mokugen không bao giờ biết cười cho đến ngày cuối 
cùng của cuộc đời ông ở trên dương thế. Khi giờ ra di 
của ông đến, Mokupen nói với các đệ tử : 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 49 


“Các anh đã theo ta học tập hơn mười năm rồi. Bây 
giờ hãy tỏ cho ta biết sự tri giải chân thật của các anh về 
Thiền. Bất cứ anh nào diễn tä điều này rõ ràng nhất sẽ là 
người đắc đạo của ta và được phó chúc y bát này.” 


Các đệ tử nhìn khuôn mặt khắc khổ của Mokugen, 
nhưng không ai lên tiếng. 


Encho, một đệ tử theo học đã lâu, đến bên giường 


Mokugen, đẩy chén thuốc tới trước một chút. Đây là câu 


trả lời của Encho. 


Khuôn mặt của Mokugen trở nên nghiêm trang hơn, 
hỏi : 


“Đó là tất cả sự hiểu biết của anh ?” 
Encho bước tới đem chén thuốc trở lại. 


Một nụ cười tươi đẹp làm tan vỡ những nét nghiêm 
nghị trên khuôn mặt của Mokugen. 


Ông nói với Encho : 


“Mày, thằng lỏi. Mày đã học với ta hơn mười năm mà 
chưa thấy toàn thân ta. Hãy lấy y bát của ta di. Chúng 
thuộc về mày đó.” 


34. THIỀN TRONG MỌI PHÚT 


Những Thiền sinh phải ở với thầy họ ít nhất mười 
năm trước khi tự họ có thể dạy những người khác dược. 
Tenno, đã qua thời gian học tập và đã trở thành một 


50 THIÊN SƯ MUJU 


Thiền sư, đến viếng Nan-in. Nhằm ngày trời mưa, Tenno 
đi đôi guốc gỗ và che dù. 
Sau khi chào mừng Tenno, Nan-in hỏi : 


"Giả sử anh bỏ đôi guốc của anh ngoài tiền dường. 
Tôi muốn biết dù của anh ở bên phải hay trái đôi guốc.” 


'Tenno bối rối, không thể trả lời ngay được. ˆ 


Vì thế Tenno biết mình chưa thể hiện được Thiền 
trong mọi phút giây.Tenno trở thành đệ tử của Nan-in và 
học sáu năm nữa mới hoàn thành Thiền trong mọi phút. 


35. MƯA HOA 


Subhuti là một đệ tử của Phật. Ông có khả năng hiểu 
sâu xa tiềm thể của tánh không, lập trường này cho rằng 
không vó gì hiện hữu trừ sự tương quan giữa chủ thể và 
khách thể. 

Một hôm Subhuti đang ngồi dưới một gốc cây hoa, 
trong một tâm cảnh tánh không cao độ. Hoa bắt đầu rơi 
quanh ông. 

Có tiếng thì thầm của các thần bên tai : 

“Chúng tôi đang ca ngợi ngài về bài thuyết pháp tánh 
không của ngài.” 

Subhuti đáp : 


“Nhưng tôi không nói về tánh không,” 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 5I 


Tiếng thì thầm của các thần lại vang lên : 
“Ngài không nói tánh không, chúng tôi cũng không 
nghe tánh không. Dây là tánh không chân thật.” 


Và hoa tiếp tục rơi xuống Subhuti như mưa. 


36. XUẤT BẢN KINH 


Tulsugen, một người hiển mình cho Thiền ở Nhật, 
quyết định xuất bản một bộ kinh mà thời bấy giờ chỉ 
được thông dụng bằng chữ Nho. 


Những quyển sách được in bằng những tấm bảng gỗ 
trong một lượt sản xuất bảy ngàn bản, thật là một việc 
làm kinh khiếp. 

Tutsugen bắt đầu du hành làm một cuộc lạc quyên dể 
thực hiện việc in kinh. Một vài người có nhiều thiện cảm 
cho Tutsugen một trăm dồng tiền vàng, nhưng phần 
nhiều Tutsugen chỉ nhận được vài xu nhỏ của những kẻ 
khác. Tutsugen tạ ơn những người có hảo tâm bằng một 
tấm lòng biết ơn bằng nhau. Sau mười năm, Tutsugen đã 
đủ tiền và bắt đầu công việc. 

Nhằm mùa nước lớn của sông Uji tràn ngập. Nạn đói 
xảy ra. Tuisugen đem tất cả vốn liếng đã góp dể in kinh, 
cứu những người khác khỏi chết đói. Rồi Tutsugcn bắt 
dầu di quyên lại. 

Năm bảy năm sau đó, bệnh dịch lan tràn khắp nước 


s2 THIÊN SƯ MU.LJ 


Nhật. Tutsugen lại đem những gì đã góp dược ra giúp 
mọi người. 

Vì thế, Tutsugen lại bắt đầu lần thứ ba và sau hai 
mươi năm ý nguyện của Tutsugen đã dược thực hiện 
hoàn toàn. Những bản in gỗ ra đời lần thứ nhất là những 
bộ kinh mà ngày nay người ta thấy trong tu viện Obaku ở 
Kyoto. 

Người dân Nhật bảo với con cái họ răng Tutsugen dã 
làm được ba bộ kinh, và hai bộ đầu vô hình nhưng vượt 
hẳn bộ sau cùng. 


37. TÁC PHẨM CỦA GISHO 


Gisho được chấp nhân làm ni cô lúc mười tuổi. Gisho 
nhận sự giáo huấn như những chú tiểu khác. Khi được 
mười sáu tuổi, Gisho viếng từ Thiền sư này đến Thiền sư 
khác để học với họ. 

Gisho lưu lại với Inzan ba năm, với Gukei sáu năm 
nhưng vẫn không đạt được giác ngộ. 

Inzan chẳng nhân biệt Gisho là người khác phái chỉ 
cả. Ông mắng nhiếc Gisho như mưa bão. Inzan đã tát 
Gisho để đánh thức bản tánh của Gisho. Gisho ở lại với 
Inzan mười ba năm, và rồi Gisho đã tìm được cái gì 
muốn tìm ! 


Để tôn vinh Gisho, Inzan viết một bài thơ : 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 53 


“Mi cô này đã theo học dưới sự hướng dẫn của ta 
mười ba năm. 


Buổi sáng cô ta xem xét một công dín sâu xa nhất, 
Buổi chiều cô ta dấn thân mội công án khác. 


Teisuma, nỉ cô Trung Hoa, dã vượt qua tất cả trước 
Gisho, 


Và kể tỳ Mujaka, không ai có chân tài như Œisho này. 
Hẳn còn nhiều cửa nữa để Gisho vượt qua. 
Gisho sẽ còn nhận nhiều cú đấm của bàn tay sắt ta." 


Sau khi giác ngộ, Gisho đến tỉnh Banshu, bắt đầu 
sống trong một ngôi đền riêng và dạy hai trăm ni cô khác 
cho đến khi Gisho qua đời vào tháng tám một năm nọ. 


38. NGỦ NGÀY 


Đại sư Soyen Shaku qua đời lúc sáu mươi mốt tuổi. 
Soycn Shaku đã làm trọn việc của mình. Soyen đã để lại 
một giáo lý vĩ đại, phong phú hơn rất nhiều giáo lý của 
hầu hết những Thiền sư khác. Các đệ tử của Soyen hay 
ngủ ngày giữa mùa hè, trong khi Soyen bỏ qua điều này 
và chính mình không lãng phí một phút nào 


Vừa được hai mươi tuổi, Soyen đã học tư tưởng triết 
lý của trường phái Tendai. Vào một ngày mùa hạ khí trời 
rất oi bức, chú bé Soycn vãi chản ra ngủ trong khi thầy 
chú đi vắng. 


xì 


54 THIỀN SƯ MU.LJ 


Ba tiếng đồng hồ êm 3 trôi qua, bổng dung chú bé 
Soyen thức giấc, nphe tiêng chân thầy bước gần, nhưng 
quá trễ rồi. Chú nằm ỳ ra đó, chắn ngang lối vào cửa. 


“Xin lỗi con, xin lỗi con”, thầy chú thì thầm, và nhè 
nhẹ bước qua người chú như là một người khách đặc 
biệt. 

Sau vụ này, Soycn không bao giờ ngủ ngày nữa. 


39. TRONG CỐI MỘNG 


Một đệ tử của Soycn Shaku kể lại : “Thầy chúng tôi 
hay ngủ một chút vào lúc xế. Chúng tôi trẻ con hỏi ông 
tại sao ông ngủ như vậy. Ông đáp : "Ta di vào cõi mộng 
để gặp những ông thánh đời xưa như Khổng Tử. Khi 
Khổng Tử ngủ, ông ta mộng thấy những ông thánh đời 
xưa và sau đó kể lại cho những đệ tử nghe ! 


Một hôm trời cực nóng, vài đứa chúng tôi ngủ trưa 
một giấc. Thầy chúng tôi mắng. Chúng tôi giải thích : 
“Thưa thầy, chúng con vào cõi mộng để gặp những ông 
thánh thời xưa như Khổng Tử vậy.” 


Thầy chúng tôi hỏi : “Thế những ông thánh đó gửi lại 
gì đâu ?” Một đứa chúng tôi trả lời : “Chúng con đi vào 
cõi mộng có gặp mấy ông thánh và hỏi các ổng thầy 
chúng con có đến dây pặp các ngài vào mỗi buổi trưa 
không, nhưng các ổng lắc đầu bảo rằng không bao giờ 
các ống nhìn thấy một người nào hết.” 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 55 


40. THIỀN CỦA JOSHU 


Joshu bắt đầu học Thiền khi sáu mươi tuổi và Liếp tục 
học cho đến năm tám mươi, khi Joshu giác ngộ. 


Joshu dạy từ năm tám mươi tuổi cho đến năm một 
trăm hai mươi tuổi, khi ông qua dời. 


Lần kĩa, một đệ tử hỏi : 

“Nếu con không có bất cứ vật gì trong tâm hết, con sẽ 
làm gì ?” 

Joshu đáp : “Hãy vứt nó đi.” 

Người đệ tử hỏi tiếp : 

“Nhưng nếu con không có vật gì hết, làm sao con vứt 
nó được ?” 

Joshu đáp : “Được rồi, hãy đem nó ra.” 


41. THIỀN TRONG CUỘC SỐNG ĂN MÀY 


Tosui là một Thiền sư nổi tiếng. Tosui đã ở nhiều 
ngôi đền và dạy nhiều nơi khác nhau. Ngôi đền Tosui 
viếng cuối cùng qui tụ rất nhiều đệ tử. Tosui bảo họ là 
ông sắp bỏ hẳn việc giảng dạy. Tosui khuyên họ giải tán 


¬ THIÊN SƯMUJU 


và hãy đi đến nơi nào họ thích. Sau đó không ai thấy dấu 
vết của Tosui đâu cả. 


Ba năm sau, một đệ tử khám phá thấy Tosui đang 
sống với một số người ăn mày dưới một gầm cầu ở Kyoto. 
Lập tức anh ta khẩn cầu Tosui chỉ dạy. 


Tosui bảo : “Nếu anh có thể sống được như ta độ một 
đôi ngày thì ta dạy cho.” 


Vì thế, người đệ tử mặc quần áo ăn mày và sống với 

Tosui được một ngày. Ngày hôm sau, một tên ăn mày ngã 

ra chết. Tosui và người đệ tử nửa đêm mang xác chết 

Ì chỏn trên một sườn núi. Chôn xong, hai thầy trò trở lại 

gầm cầu. 

Phần đêm còn lại, Tosui ngủ rất ngon giấc, nhưng 

người đệ tử không thể chợp mắt được. Sáng hôm sau, 
Tosui nói : 


| 


“ôm nay chúng ta không phải đi xin đồ ăn. Người 
bạn đã chết để lại một ít kìa.” 


Nhưng người đệ tử không ăn được một miếng nào. 
Tosui : "Ta đã bảo anh không thể sống như ta được. Hãy 
cút đi khỏi nơi đây. Đừng làm phiền ta nữa.” 


42. ĂN TRỘM TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ 


Buổi chiều, khi Shichiri Kojun dang tụng kinh, một 
tên trỘm tay cầm một lưỡi gươm bén bước vào bảo 
Shichiri đưa tiền cho hắn nếu không hắn sẽ giết chết. 


57 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 


Shichiri nói với hắn : 
“Dừng có làm phiền ta. Tiền trong ngăn kéo kia anh 


có thể lấy đi.” 
Rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh. 
Một lát sau, Shichiri dừng lại gọi : 
“Đừng có lấy hết nghc. Ta cần một ít để mai đóng 
thuế đó.” 
Tên trộm nhặt gần hết số tiền và bắt đầu chuồn. 
“Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ”, 
Shichiri nói thêm. Tên trộm cảm ơn ông rồi bỏ di. 
Ít hôm sau, tên trộm bị bắt. Giữa đám đông, hắn xưng 
đã phạm tội với Shichiri. 
Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói : 
“Người này không phải ăn trộm, ít nhất là về phần 
tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta có cảm ơn tôi.” 
Sau khi mãn tù, anh ta đến viếng Shichiri và trở 


thành một đệ tử của ông. 


43. ĐÚNG VÀ SAI 


Trong những tuần an cư để Thiền định của Bankci, 
nhiều đệ tử khắp nơi trên dất Nhật đến theo học. Giữa 
cuộc tụ tập này, có một anh đệ tử bị bất quả tang về tội 
ăn cắp. Việc này được trình lên Bankci với lời yêu cầu là 


L 


58 THIỀN SƯ MUJU 


phải trục xuất tội phạm. Bankei làm ngơ vụ này, 


Sau đó, người đệ tử này lại bị bắt trong một hành vi 
tương tự. Bankei cũng bỏ qua luôn. Việc này làm những 
người đệ tử nổi giận. Họ làm tờ khiếu nại hành động xấu 
của kẻ cắp tuyên bố rằng nếu không họ sẽ bỏ đi nơi 
khác. 


Bankei đọc xong lời khiếu nại, ông gọi tất cả mọi 
người đến nói : 

“Các anh là những người khôn ngoan. Các anh biết 
việc gì dúng, việc gì không đúng. Các anh có thể đến nơi 
nào khác để học nếu các anh muốn.Nhưng người anh em 
đáng thương này không biết phân biệt đúng sai. Nếu tôi 
không dạy thì ai dạy cho anh ta. Tôi sẽ giữ người anh em 
này lại dù cho tất cả các anh em bỏ đi hết.” 


Một suối nước mắt chảy xuống rửa sạch khuôn mặt 
người dệ tử ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn cắp biến 
mất. 


44. CỎ VÀ CÂY SẼ GIÁC NGỘ THỂ NÀO 


Vào thời Kamakura, Shinkan học ở trường Tendai sáu 
năm, học Thiền bảy năm; xong Shikan sang Trung Hoa 
chiêm ngưỡng Thiền mười ba năm. 


Khi trở về Nhật, nhiều người muốn viếng ShinKan và 
hỏi nhiều câu hối khó. Nhưng lúc tiếp khách, thường 
Shikan hiếm khi trả lời những câu hỏi của khách. 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 59 


Một hôm, một Thiền sinh năm mươi tuổi đạo đến nói 
với Shinkan : 


“Tôi đã học ở Tendai về tư tưởng khi tôi còn bé, 
nhưng có một điều tôi không thể hiểu được. Tendai dạy 
rằng cả đến cỏ cây cũng sẽ giác ngộ,Đối với tôi diều này 
có vẻ kỳ lạ quá.” 

Shinkan hỏi : 

“Bàn luận về cỏ cây sẽ giác ngộ thể nào có ích chỉ dầu 
? Vấn đề là làm sao chính ông có thể giác ngộ được; ông 
có xét thấy điều này không ?” 


Người già lạ lùng : 
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này.” 
Shinkan kết thúc : 


“Rồi, hãy về nghĩ kỹ xem.” 


45. NGHỆ SĨ BẦN TIỆN 


Gessan là một nhà sư nghệ sĩ. Trước khi vẽ hay họa, 
Gessan luên luôn bắt trả công trước và giá công lấy rất 
cao. Gessan nổi tiếng là “Nghệ Sĩ Bần Tiện”. 


Một lần kia, một cô geisha nhờ Gessan họa. Gessan 
hỏi : “Cô có thể trả tôi bao nhiêu ?” 


Cô gcisha đáp : 


“Bất cứ cái gì ông đòi, nhưng tôi thích ông làm việc 


60 THIÊN SƯMUJJ 


trước mặt tôi.” 


Cứ thế, một hôm cô geisha mời Gessan đến. Nàng 
đang đọn tiệc cho chủ nàng. 


Với cây cọ tốt Gessan vẽ tranh. Khi bức tranh vẽ 
xong, Gessan đòi một giá cao nhất trong đời ông. 


Gecssan nhận tiền công. Cô geisha quay lại nói với 
người chủ : 


“Ông nghệ sĩ này chỉ có tiền là trên hết. Những bức 
họa của ông đẹp nhưng tâm hồn của ông bần tiện; tiền 
đã làm tâm hồn ông thành bùn.Được vẽ bằng một tâm 
hồn bẩn thiu như thế, tác phẩm của ông không đáng 
đem trưng bày. Nó chỉ đáng giá bằng một cái áo lót của 
tôi thôi.” 

Nàng cởi váy ra, xoay lưng lại bảo Gessan vẽ một bức 
khác về phần sau chiếc áo lót của nàng. 


Gessan hỏi : “Cô trả tôi bao nhiêu ?” 

Cô gái dáp : “Bất cứ giá nào !” 

Gessan kêu một giá rất cao, vẽ bức tranh theo cách 
thức đòi hỏi. Xong rồi, bỏ di. 


Sau này, người ta biết rằng Gessan có những lý do sau 
đây để cần tiền : 


Nạn đói khốc liệt thường viếng tỉnh Gessan ở. Người 
giàu không giúp kẻ nghèo, vì thế Gessan có một ngôi 
nhà chứa bí mật, không ai biết, nơi đó Gessan chứa thóc, 
chuẩn bị cho những trận đói Xây ra. 


Từ làng Gessan đến Thánh Điện Quốc Gia, con 
đường đi rất khó khăn và nhiều du khách khổ tâm khi 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 61 


phải đi qua đó, Gcssan muốn làm một con đường tốt 
hơn. 


Thầy của Gessan qua đời, không biết Gessan muốn 
xây một ngôi đền, và Gessan muốn làm xong ngôi đền 
này cho thầy mình. 

Sau khi hoàn thành ba ý muốn của mình, Gessan vất 
cọ và những vật dụng nghệ sĩ, rút lui vào núi ẩn tu, 
không bao giờ vẽ nữa. 


46.SỰ CÂN XỨNG CHÍNH XÁC 


Senno Rikyu, một trà sư, muốn treo một giỏ hoa trên 
một trụ cột. Senno Rikyu nhờ một thợ mộc giúp mình, 
chỉ dẫn người thợ đặt giỏ hoa, cao hơn hay thấp hơn một 
tí, qua phải hay trái một tí, cho đến khi Senno Rikyu tìm 
thấy điểm dúng chính xác. Cuối cùng Senno Rikyu nói : 
“Đó. Chỗ đó.” 

Người thợ mộc muốn thử vị trà sư, đánh dấu điểm dó, 
rồi vờ quên di. “Chỗ nà ? Có lẽ chỗ này ”, người thợ 
mộc vừa hói vừa chỉ những chỗ khác nhau trên trụ cột. 

Nhưng cảm quan về sự cân xứng của vị trà sư quá 
chính xác. Mọi vị trí đều không phải, cho đến khi người 
thợ mộc chỉ đến điểm dồng nhất chính xác lại dúng vào 
điểm đã được ghi dấu trước. 


6 THIỀN SƯ MUJU 


4T. ÔNG PHẬT MÚI ĐEN 


Một ni cô cần tìm giác ngộ, tạo một tượng Phật và 
bọc tượng bằng vàng lá. Bất cứ đi dâu cô cũng mang 
tượng Phật này theo. 


Nhiều năm qua, vẫn cứ mang ông Phật vàng thco, ni 
cô dến sống trong một ngôi đền nhỏ ở vùng đồng quê. 
Đền có nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn thờ dặc 
biệt. 

Ni cô muốn đốt hương trước ông Phật vàng của mình. 
Có ý không thích hương thơm bay sang những ông Phật 
khác, cô tạo một dường hành nhỏ để khói xuyên qua đó 
chỉ đễn ông Phật của mình thôi. Khói Xông lên làm đen 
chiếc mũi của ông Phật vàng, khiến nó xấu xí đi một cách 
đặc biệt. 


'48. SỰ THỂ HIỆN TRONG SÁNG CỦA 
RYONEN 


Một nỉ cô được biết dưới danh hiệu Ryonecn, sinh vào 
năm 1797, Ryonen là cháu nội của Shingen, một chiến sĩ 
lừng danh người Nhật. Ryonen có một sắc đẹp quyến rũ 
lại có thiên tài về thi ca nên lúc mười bảy tuổi Ryonen 
được vào hầu hoàng hậu như một công nương của triều 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 63 


đình. Hơn nữa, có một thanh niên danh vọng chờ đợi 
Ryonen. 


Bỗng nhiên hoàng hậu kính yêu của Ryonen qua đời. 
Những giấc mộng đầy hy vọng của Ryonen tiêu tan. 
Ryonen nhận thức được sự vô thường của cuộc đời trong 
trần gian này. Bởi thế, Ryonen muốn học Thiền. 

Tuy nhiên, những người thân của Ryonen không đồng 
ý. Một cách thực tế, họ bắt buộc Ryonen lập gia dình. 
Ryonen chấp nhận với điều kiện là sau khi sinh được ba 
người con thì Ryonen sẽ đi tu. Ryonen đã làm xong lời 
hứa trước khi Ryonen được hai mươi lăm tuổi. Chồng và 
những người thân của Ryonen không còn ngắn cản ý 
muốn của nàng nữa. Nàng xuống tóc, lấy danh hiệu là 
Ryonen, có nghĩa là sự thể hiện trong sáng. Bắt đầu cuộc 
hành hương. 

Ryonen đến thành phố Edo và xin làm đệ tử 
Tctsuzyn. Thoáng nhìn Ryonen, Tetsugyn từ chối ngay vì 
nàng đẹp quá. 

Ryonen đến một vị thầy khác là Hakuo. Hakuo cũng 
từ chối nàng, bão rằng sắc đẹp của nàng chỉ gây phiền 
thôi. 

Ryonen bèn lấy bàn ủi nóng đặt lên mặt mình. 
Thoáng chốc, sắc đẹp mỹ miều của nàng mất đi vĩnh 
viễn. 

Rồi Hakuo nhận nàng làm đệ tử. 

Để hồi tưởng việc này, Ryoncn viết một bài thơ trên 
phía sau một tấm gương soi mặt nhỏ : 


64 THIÊN SƯ MU.) 


“Trong khi hầu hạ hoàng hậu yêu quí, ta đã đốt hương 
để ướp thơm những áo quần tuyệt đẹp của ta. 


ân ăn mày không nhà, ta đốt mặt ta để 


Bây giờ là một 
bước vào Thiền vi 


Khi sắp qua đời, Ryonen viết một bài thơ khác : 

“Sáu mươi sáu lần đôi mắt này nhìn thu thay đổi. 

Ta nói đến nh trăng dã dủ rồi, 

Đừng hỏi nữa. 

Hãy lắng nghe âm diệu của thông ngàn và bách hương 
khi không gió lộng." 


49. MISO CHUA 


Dairyo là nhà sư nấu ăn ở tu viện của Bankei, quyết 
định sẽ sắn sóc chu đáo sức khỏe vị thầy già của mình và 
chỉ cho thầy ăn miso tươi, một thứ bột khuấy gồm có đậu 
tương trộn với gạo và men rượu thường lên men. 


Bankci để ý thấy mình được ăn miso ngon hơn những 
đệ tử, hỏi : “Hôm nay ai nấu ăn ?” 


_ Dairyo được gọi đến ra mắt Bankei. Bankei biết rằng 
theo tuổi tác và dịa vị mình thì phải ăn miso tươi. Vì thế 
Bankei nói với Ðairyo : 

“Rồi anh xem, tôi sẽ không ăn chỉ cả.” 


Nói xong, Bankei bước vào phòng đóng cửa lại. 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 65 


Dairyo ngồi ngoài cửa phòng, xin thầy tha thứ. Bankei 
không trả lời. Dairyo ngồi ngoài cửa và Bankei ở trong 
phòng bảy ngày. 

Cuối cùng thất vọng, một đệ tử gọi lớn với Bankei : 

“Có thể ông đúng dấy, ông thầy già ơi, nhưng tên đồ 
đệ trẻ này phải ăn. Hắn không thể tuyệt thực mãi được 
đâu !” 

Lúc đó Bankei mở cửa, mỉm cười nói với Dairyo : 


“Ta nhất định ăn cùng món ăn ít nhất như các đệ tử 
Của ta. 


50. ÁNH SÁNG CỦA ANH CÓ THỂ TẮT 


Một học viên của trường Tendai - trường phái triết 
học Phật giáo, đến viếng Gasan như một đệ tử với thầy. 
Ít năm sau, khi anh ta ra đi, Gasan cảnh cáo : 


“Suy cứu chân lý thì cũng hữu ích như là cách góp 
nhặt lời giảng dạy cụ thể. Nhưng hãy nhớ rằng trừ phi 
anh Thiền định không ngừng thì ánh sáng chân lý của 
anh có thể tất mất.” 


& THIỀN SƯMLU 


51. NGƯỜI CHO PHẢI CẢM ƠN 


Vào thời Kamakura, khi Seisetsu là đại sư của đền 
Engaku, ông đòi một nơi rộng hơn vì nơi ông dạy đã quá 
chật vì đông người. Umezu, một thương gia ở thành phố 
Edo, quyết định cúng năm trăm đồng tiền vàng ryð để 
xây một trường học rộng rãi hơn. Umezu mang số tiền 
này đến Seisetsu. 


Seisetsu nói : “Được rồi. Tôi sẽ nhận.” 


Umezu biếu túi vàng cho Seisetlsu nhưng Ủmezu 
không hài lòng thái độ của Seisetsu. Với ba ryo người ta 
cò thể sống trọn một năm, và ông thương gia không được 
Seisetsu cảm ơn việc tặng năm trăm đồng vàng này. 


Umezu ám chỉ : “Trong túi đó là năm trăm ryo.” 
Seisetsu đáp : “Ông đã nói với tôi rồi.” 


Umezu nói :“Mặc dù tôi là một thương gia giàu có 
nhưng năm trăm ryo là một món tiền lớn.” 


Seisetsu hỏi :“Ông muốn tôi cảm ơn ông ?” 


Umezu đáp :“Vâng, phải vậy.” 


Seisetsu hỏi :“Sao lại tôi ? Người cho phải cảm ơn 
chứ.” 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 87 


Š2. DI Ý VÀ DI THƯ 


Ikkyu - Thiền sư danh tiếng của triều đại Ashikaga, là 
con trai của hoàng đế. Khi Ikkyu còn bé, mẹ Ikkyu đã bỏ 
cả cung điện huy hoàng để đi học Thiền trong một Thiền 
viện. Và hoàng tử Ikkyu cũng trở thành một đệ tử của 
Thiền môn. Khi mẹ Ikkyu qua đời, bà để lại cho Ikkyu 
một lá thư. Thư viết : 

“Gởi Ikkyu : 

Mẹ đã làm xong việc mẹ trong đời này và bây giờ mẹ 
trở về với Vĩnh Cửu. Mẹ muốn con trở thành một đệ tử 
giỏi và chứng ngộ được Phật tánh của chính con. Con sẽ 
biết mẹ ở địa ngục và có luôn luôn ở bên con hay không. 

Nếu cơn trở thành một người nhận biết được Phật và 
người theo Phật là Bồ đề Đạt ma là những người giúp 
việc của chính con, con có thể bỏ học để làm việc cho loài 
người. Phật đã rao giảng bốn mươi chín năm trời và trong 
suốt quãng thời gian đó, Phật từm thấy không cần phải nói 
một lời nào cả. Con phải biết tại sao như thế. Nhưng nết 
con chưa biết và chưa muốn biết, hãy tránh xa sự SMÿ tư 
vô Ích. 


Mẹ của con 
'không sinh, không chết 
mồng mội, thắng chín 
T.B. Mục đích của những lời Phật dạy là để giác ngộ 


THIỀN SƯ 
68 Xu 


khác. Nếu con lệ thuộc vào bất cứ một phương 

háp của lời Áạy, €0" chỉ là một côn tràng ngu ngốc. Có 
80.000 quyển sách viết về giáo tý của Phật và nếu con có 
dọc hết tất cả mà vẫn không nhì thấy bổn tánh cửa 
chính cơn, c0n Sẽ không thể hiểu được bức thư này. Dây 
là ý muốn cuối cùng và di thư của mẹ ”- 


những kẻ 


` s3, TRÀ SƯ VÀ KẺ ẤM SÁT 


Chiến sĩ Taiko đã sống ở Nhật trước thời Tokupawa, 
học cha-no-yu nghỉ thức uống trà với Senno Rikyu, một F 
bậc thầy của lối diễn tả có tính chất mỹ thuật về sự bình 
tĩnh và sự hài lòng. 

Người hầu cận của 'Taiko là chiến sĩ Kato giải thích 
lòng say mê nghỉ thức uống trà của cấp chỉ huy anh ta 
như là sự chếnh mảng những công việc của quốc gia, vì 
thế anh ta quyết định giết chết Senno Rikyu. Kato giả vờ 
đến viếng xã giao với vị trà sư. Anh ta được mời uống 
trà. 

Vị trà sư, người suýt nữa, ĐỊ nghệ thuật của mình giết 
chết, thoáng nhìn thấy ý định củã chiến sĩ, ông mời Kato 
để kiếm bên ngoài trước khi bước vào trà phòng theo 
nghí thức, giải thích rằng cha-no-yu chính là biểu tượng 
của thanh bình. 

Kato không chịu nghe. Anh ta nói : 


“Tôi là một chiến sĩ. Tôi luôn luôn mang kiếm theo 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 69 


bên mình. Cha-no-yu hay không cha- -no-yu. Mặc, tôi 
mang kiếm tôi.” 


Senno Rikyu đấu dịu : 


“Dược rồi, anh hãy mang kiếm vào dùng một tí trà 
chơi.” 


Chiếc ấm đang sôi trên ngọn lửa than. Bất ngờ Scnno 
Rikyu nghiêng ấm nước. Hơi nước xì lên, khói và bụi bay 
đầy cả căn phòng. Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài. 


Senno Rikyu xin lỗi : 


“Đây là lỗi của tôi. Hãy vào lại uống tí trà. Tôi cầm 
kiếm anh đây, kiếm lấm đầy bụi tro. Tôi sẽ lau sạch trả 
kiếm lại cho anh.” 


Trong tình thế khó khăn này, chiến sĩ nhận thấy 
không thể giết vị trà sư được, vì thế anh ta bỏ ý định đó. 


54. CHÁNH ĐẠO 


Trước khi Ninakawa qua đời, Thiền sư Ikkyu đến 
viếng ông. Ikkyu hỏi : 


“Tôi sẽ độ anh ?” 
Ninakawa đáp : 


“Tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một mình. Anh có 
thể giúp tôi được gì ?” 


v3 THIỀN SỰ Mu) 


Ikkyu nói : 

“Nếu anh cho rằng anh thật có đến và đi, thì đó là áo 
tưởng của anh. Hãy để tôi chỉ anh con đường không đến 
không đi.” 


Với những lời này, Ikkyu đã vén màn một con đường 
trong sáng và Ninakawa mỉm cười ra di. 


£ 


55. CỬA THIÊN ĐƯỜNG 


Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Hakuin : 
“Thật có thiên đàng và địa ngục không ?” 

Hakuin hỏi lại : 

“Anh là ai ?” 


Người lính đáp :“Tôi là một samurai”. Hakuin kêu 
lên: 


“Hú, anh mà lính ! Luật nào bảo anh là cận vệ của 
ông ta. Mặt anh trông như một tên ăn mày không bằng.” 


Nobushige giận dữ, anh ta bắt đầu rút kiếm, nhưng 
Hakuin đã tiếp : 


“Anh cũng có kiếm ! Có lẽ kiếm của anh không buồn 
cắt đầu tôi dâu.” , 


Khi Nobushige rút kiếm Hakuin nói : 
“Đây hãy mở cưa địa ngục đi !” 


GÓP NHẬT CẮT ĐÁ b.— .“. 


Nghe lời này, Nobushige nhận thức được sự giáo huấn 
của thầy, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu đánh lễ. 


Hakuin nói : 
“Dây hãy mỡ cửa thiên đường.” 


56. BẮT ÔNG PHẬT ĐÁ 


Một người buôn bán mang năm mươi cuộn hàng bông 
trên vai, dừng lại nghi vì sức nóng của ánh nắng ban 
ngày nơi bóng mát của một tượng Phật bằng đá. Anh ta 
ngủ một giấc. Sau khi thúc dậy, hàng hóa của anh ta 
không cánh mà bay. Anh ta liền báo với nhà chức trách. 


Một quan tòa tên là O-oka mở một phiên tòa để xét 
xử. Cuối cùng quan tòa kết luận : 

“Rằng ông Phật đá phải ăn cắp hàng hóa. Ống có là 
để săn sóc sự an vui của dân chúng, nhưng Ổng đã không 
làm tròn bổn phận. Hãy bắt giam ổng.” 

Cảnh sát bắt ông Phật đá mang đến tòa. Một đấm 
đông ồn ào theo sau, tò mò muốn biết lời phán xét của 
quan tòa ra sao về vụ này. 


Khi O-oka xuất hiện trên ghế thẩm phán, ông ta trách 
cử tọa lớn tiếng ồn ào : 


“Các người có quyền gì dến trước tòa cười đùa như 
thế ? Các người đã khinh khi tòa, phải phạt vạ và bắt bỏ 
tù hết.” 


sg THIỀN SƯMuy) 


Người ta vội vàng xin lỗi. Quan tòa tiếp : 


“Tôi phạt vạ các người, nhưng tÔi sẽ khoan hồng với 
điều kiện là mỗi người phải mang một cuộn hàng bông 
đến tòa nội trong ba ngày. Ai không tuân sẽ bị bắt giam * 

Một trong những cuộn hàng bông người ta Tang lại 
người khách thương nhận được ngay nó là của anh tia 
như thế tên trộm hàng hóa bị khám phá ra dễ dàng, 


Người khách thương gói hàng hóa của mình lại, và 
những cuộn bông kia được trả lại cho mọi người, 


57. NHỮNG NGƯỜI LÍNH. 
CỦA LÒNG NHÂN TỪ 


Một lần, một sư đoàn quân Nhật tập trận và một VÀI 
vị sĩ quan thấy cần phải đặt bộ tham mưu của họ trong 
ngôi đền của Gasan. 


Gasan bảo người nấu ăn của ông : 


“Hãy cho những sĩ quan đó ăn những món đơn giản 
như chúng ta.” 


Việc này làm những người lính nổi giận vì họ thường 
được tiếp đãi một cách tôn kính. Một người đến nói với 
Gasan : 


“Ông nghĩ chúng tôi là ai ? Chúng tôi là những người 


lính hy sinh mạng mình cho tổ quốc. Tại sao ông không 
đối xử với chúng tôi một cách xứng đáng.” 


GÓP NHẶT,CÁT ĐÁ 7a 


Gasan đáp không nhượng bộ : 

“Các anh nghĩ chúng tôi là người gì ? Chúng tôi là 
những người lính của lòng nhân từ, mục đích của chúng 
tôi là cứu vớt tất cả chúng sanh.” 


58. CON ĐƯỜNG HẦM 


Zenkai, con trai một samurai, du hành đến Edo và trở 
thành một người hầu cận của một viên chức cao cấp ở 
đó. Zenkai yêu người vợ của viên chức này và việc đó bị 
phát giác. Để :ự vệ, Zenkai giết người chồng, rồi đất 
người vợ tẩu thoát. 


Sau đó cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng 
người đàn bà quá tham lam khiến Zenkai trở nên khinh 
bi. Cuối cùng, Zenkai bỏ người đàn bà đó và đến một 
tỉnh xa tên là Buzen. Ở Bủzen, Zenkai trở thành một tên 
ăn mày lang thang. 

Để chuộc lại dĩ vãng, Zenkai quyết định làm một vài 
việc tốt trong đời. Biết trên một sườn núi đá có một con 
đường nguy hiểm đã làm nhiều người bị thương và thiệt 
mạng, Zenkai quyết định đào một con đường hầm xuyên 
qua núi đá. 

Ban ngày xin ăn. Ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn ba 
mươi tuổi thì đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 
6 thước và rộng 9 thước. 


Hai năm trước khi công việc hoàn thành, một người 


1 THIỀN SƯMuu 

trai của viên chức bị Zenkai giết, là một người gi¡ 
liên thuật, tìm được Zenkai và muốn giết Zenkai để báo 
thù cho cha. 

Zenkai nói : 

“Tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh. Nhưng hãy cho tôi 
làm xong việc này. Khi công việc hoàn thành, rồi anh có 
thể giết tôi cũng được.” 

Người con trai của viên chức đợi đến ngày xong việc, 
Nhiều tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào đường, 
Người con trai trở nên chán nản vì không có việc gì làm 
nên anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp 
Zenkai hơn một nắm, anh 1a trở nên kính phục đũng chí 
và tư cách của Zenkai. 

Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành và người ta 
có thể qua lại an toàn. 

Zcnkai bảo : 

“Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi”. 


“Làm sao con có thể cất đầu thầy được ?”, người 
thanh niên hỏi qua làn nước mắt. 


59. GUDO VÀ HOÀNG ĐẾ 
Hoàng đế Goyozei theo học Thiền với Thiền sư Gudo. 


Hoàng đế hỏi : 
“Bạch thầy, trong Thiền nói chính tâm này là Phật. 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ ` 75 


Có đúng không ?” 
Gudo đáp : 


“Nếu tôi bảo đúng thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà 
không hiểu. Nếu tôi bảo không, thì tôi phản lại một sự 
thật mà nhiều người hiểu hoàn toàn.” 


Một ngày khác, hoàng đế hỏi Gudo : 
“Người giác ngộ đi đâu khi chết ?” 

Gudo đáp : “Tôi không biết.” 

Hoàng đế hỏi :“Tại sao thầy không biết ?” 
Gudo đáp :“Bởi vì tôi chưa chết.” 


Hoàng đế còn phân vân hỏi nhiều việc nữa mà tâm 
ông không hiểu được. Vì thế Gudo đập tay lên sàn nhà 
như để thức tỉnh hoàng đế và hoàng đế giác ngộ ! 


Sau khi giác ngộ, hoàng đế kính trọng Thiền và ông 
già Gudo hơn nữa. Ông còn cho phép Gudo đội mũ trong 
cung điện vào mùa đông. Khi hơn tám mươi tuổi, Gudo 
thường hay ngủ gục trong lúc dạy, và hoàng đế im lặng 
rút lui sang phòng khác để người thầy kính yêu của mình 
có thể hưởng được những gì còn lại mà tấm thân già của 
Gudo đòi hỏi. 


60. TRONG BÀN TAY ĐỊNH MỆNH 


Một tướng quân (Shôgun) Nhật tên là Nobunaga 
quyết định tấn công phe địch mặc dù ông chỉ có một 


T6 THIỀN SƯ M.U 


phần mười số người mà cuộc chiến đòi hỏi. Nobunaga 
biết mình sẽ thẳng, nhưng những người lính của ông 
nghỉ ngờ. 


Trên đường chuyển quân, Nobunaga dừng lại nơi một 
đền thờ ở Shinto và bảo những người lính của mình : 


“Sau khi tôi vào đền thờ, tôi sẽ dùng đồng tiền xin 
keo gieo một quẻ. Nếu mặt có đầu trình lên, chúng ta sẽ 
thắng, nếu mặt có đuôi trình lên, chúng ta bại. Định 
mệnh nắm chúng ta trong tay nàng.” - 


Nobunaga vào đền thờ im lặng cầu nguyện. Rồi ông 
bước tới tung đồng tiền lên. Mặt đầu hiện ra. Lính ông 
hăng hái chiến đấu và họ thắng trận dễ dàng. 


Sau trận chiến, một người hầu cận nói với Nobunaga : 


“Không ai thay đối được tàn tay của Định Mệnh.” 
Nobunaga đáp : “Thật sự không phải thế”. Ông liền đưa 
đồng tiền ra. Hai mặt của đồng tiền đều có đầu. 


61. SÁT SANH 


Một hôm Gasan dạy những đệ tử của ông :“Nhiều 
người nói chống lại sự giết chóc và họ muốn cứu vớt tất 
cả chúng sinh hữu thức. Đúng, bảo vệ cả thú-vật và côn 
trùng, cũng tốt. Nhưng họ giết thì giờ bằng cách nào, họ 
phá hủy của cải để làm gì và họ phá hủy kinh tế, chính 
trị để làm gì. Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, 
một người rao giảng không có sự giác ngộ để làm gì ? 
Hắn đang giết chết Phật giáo đó,” 


GÓP NHẶT CÁT DÁ Tĩ 


62. MỒ HÔI KASAN 


Kasan được mời cử hành đám táng của một lãnh chúa 
trong tỉnh. 

Trước kia Kasan chưa bao giờ gặp gỡ những lãnh 
chúa và những người quí tộc, vì thế Kasan bối rối. 


Khi nghỉ lễ bất đầu, Kasan xuất mồ hôi dầm mình. 


Sau đó, khi trở về nhà Kasan tập hợp những đệ tử của 
mình lại. Kasan thú nhận rằng ông chưa đủ phẩm cách 
để làm thầy vì ông thiếu sự chịu đựng nỗi buồn té trong 
thế giới danh vọng vì ông đã sống trong ngôi đền tách 
biệt này. Rồi Kasan từ bỏ chức vụ làm thầy và trở thành 
đệ tử của một vị thầy khác. 

Tám năm sau, Kasan trở về với những đệ tử xưa của 
mình. Kasan đã giác ngộ. 


63. SỰ CHINH PHỤC CỦA 
MỘT CON MA, 


Một cô vợ trẻ bị bệnh, sắp chết. Nàng nói với chồng : ` 


“Em yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Anh đừng 
bỏ ém để đi với một người đàn bà nào khác. Nếu anh bỏ 
em, em sẽ làm một con ma trở về làm khổ anh luôn.” 


38 THIỀN SƯNMUUU 


Cô vợ sớm qua đời. Người chồng kính trọng ý muốn 
cuỗi cùng của vợ trong ba tháng đầu, nhưng rồi anh tạ 
øặp một người đàn bà khác và yêu nàng. Họ đính hôn Với 
nhauˆ 


Ngay sau cuộc đính hôn, đếm đêm một con ma xuất 
hiện trước mặt người đàn ông và trách mắng anh tạ 
không chung thủy. Con ma rất thông minh. Nó nói rất 
đúng những gì đã xảy ra giữa người chồng và cô tình 
nhân mới của chồng. Bất cứ khi nào người chồng tặng 
quà cho vị hôn thê của mình, con ma cũng diễn tả lại 
đúng từng chỉ tiết. Nó còn lập lại được cả cuộc nói 
chuyện của hai người. Cứ thế nó làm người dàn ông 
không ngủ được. Vài người khuyên anh ta đem ViỆc này 
đến một vị Thiền sư ở gần làng. Sau cùng, người chồng 
khốn khổ đến nhờ vị Thiền sư giúp đỡ. 

Thiền sư bình luận : 


“Người vợ trước của anh đã trở thành mỘI con ma. 
Nó biết bất cứ việc gì anh làm hay bất cứ vật gì anh tặng 
vị hôn thê của anh, nó phải là một con ma rất thông 
minh. Thật sự, anh phải kính trọng một con ma như thế. 


Lần tới, khi con ma xuất hiện anh hãy đánh cuộc với 
nó. Hãy bảo với nó rằng nó biết quá nhiều, anh không 
thể nói điều gì được. Nếu nó trả lời anh được một câu 
hỏi, anh hứa với nó là anh bỏ cuộc đính hôn và sống độc 
thân trọn đời ", 


Người đàn ông hỏi : “Tôi phải hỏi nàng câu gì ?” 
Thiền sư đáp : 


“Hãy hốt đầy một nắm đậu tương, bảo nó nói đúng 
bao nhiêu hạt đậu trong tay anh. Nếu nó không nói được, 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 79 


anh sẽ biết nó chỉ là một ảo ảnh của trí tưởng tượng anh. 
Nó sẽ không phiền anh nữa.” 


Đêm đến, khi con ma xuất hiện, người đàn ông mơn 
trớn nó và bảo rằng nó đã biết hết mọi việc. 


Con ma đáp : “Đúng, và tôi còn biết hôm nay anh đã 
viếng một Thiền sư.” 


Người đàn ông yêu cầu : 


“VI em biết quá nhiều, nào hãy nói cho anh biết trong 
tay anh đây có bao nhiêu hạt đậu ?” 


Không còn ma nào nữa để trả lời câu hói. 


64. NHỮNG ĐỨA CON CỦA 
ĐỨC HOÀNG THƯỢNG 


'Yamaoka Tesshu là sư phụ của Hoàng đế. Yamaoka 
còn là một kiếm sư kiêm một người học Thiền uyên 
thâm. 


Nhà Yamaoka là nơi trú chân của những kẻ sống la cà 
vất vướng. 'Yamaoka chỉ có một bộ quần áo độc nhất. 
Ông là kẻ khốn khó, 

-Hoàng đế để ý y phục của Yamaoka, bèn cho 
Yamaoka một ít tiền để mua vài bộ quần áo mới. Lần 
sau, Yamaoka xuất hiện, vẫn với bộ quần áo khó coi cũ. 


Hoàng đế hỏi : 
“Quần áo mới biến dâu rồi, hỡi thầy Yamaoka ?” 


THỊ 
& IỀN SƯ Mu) 


YVamaoka giải thích : 
“Tôi đã biếu cho những đứa con của đức Hoàng 


thượng rồi.” 


6s. NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY ! 
THẦY ĐANG NÓI GÌ VẬY ! 


Gần đây, người ta hay nói nhiều chuyện phi lý về 
những Thiền sư và các đệ tử của họ, nói nhiều về sự thừa 
kế giáo lý của các đệ tử đắc đạo với thầy họ, cho phép họ 
truyền chân lý cho những đệ tử của mình. Dĩ nhiên, 
Thiền phái được truyền thụ theo cách này : lấy tâm 
truyền tâm, và trong quá khứ cách truyền thụ này đã 
được hoàn thành thật sự. Sự im lặng và đức khiêm cụng 
trên bậc hẳn sự tuyên xưng và Sự xác quyết. Người thụ 
nhận một giáo lý như thế họ giữ kín việc đó đến cả vài 
chục năm sau. Mãi cho đến khi một người khác khám 
phá ra sự cần thiết riêng của mình, thì một bậc chân sư ở 
sát bên mình, tay trong tay, nói cho biết, thế là giáo lý đã 
được truyền thụ; rồi cả đến trường hợp xảy 1a một cách 
hoàn toàn tự nhiên, giáo lý tự nó tạo lối đi theo quyền 
riêng của nó. Một cách vô điều kiện, ông thầy còn kêu. 
lên : “Ta là kẻ đắc đạo "Như như". Một lời tuyên bố như 
thế chứng tỏ hoàn toàn trái ngược. 


Thiền sư Mu-nan chỉ có một đệ tử đắc đẹ2. Ông ta 
tên là Shoju. Sau khi Shoju đã hoàn tất việc học Thiền, 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 81 


Mu-nan gọi Shoju vào phòng riêng. Mu-nan nói : 


“Thầy già rồi, đến bây giờ thầy biết, Shoju, con là 
người duy nhất sẽ thực hiện lời dạy này, Dây là một tập 
sách. Nó được lưu truyền từ thầy này đến thầy khác đã 
bảy đời rồi. Thầy cũng đã thêm vào đây nhiều điểm theo 
sự hiểu biết của thầy, Sách này rất có giá trị. Thầy cho 
con để chứng tỏ sự đắc thành của con.” 


Shoju đáp : 


“Nếu nó là một vật quan trọng như vậy, tốt hơn là 
thầy hãy giữ lấy. Con đã thọ nhận Thiền không văn tự 
của thầy, Con mãn nguyện lắm rồi” 


Mu-nan nói : 


“Thầy biết, hơn nữa, sách này được qua tay thầy này 
đến thầy khác đã bảy dời, vì thế con có thể giữ nó như 
một vật tượng trưng của giáo lý con đã thụ nhận. Này.” 


Mu-nan và Shoju đang nói chuyện bên cạnh một lò 
lửa. Ngay lúc tập sách vừa vào tay, Shoju ném ngay nó 
vào ngọn lửa hồng. Shỏju không muỗn làm chủ nó. 


Mu-nan, một người từ trước đến giờ không bao giờ 
nối giận, hét lên : 


“Ngươi đang làm gì vậy ! 
Shoju hét lại : 
“Thầy đang nói gì vậy !”'. 


THIỀN SƯ Mu 


66. MỘT NỐT NHẠC THIỀN 


Sau khi ra mắt Hoàng đế, Kakua biến mất và không a¡ 
biết gì về ông nữa. Kakua là người Nhật dầu tiên học 
Thiền ở Trung Hoa, nhưng Ông ta không hề 1ö sự hiểu 
biết về Thiền của mình, trừ một nốt nhạc ngắn mà người 
ta khôag quên Kakua đã mang Thiền về quê hương ông, 

Kakua đã viếng Trung Hoa và nhận được chánh giáo, 
Khi ở Trung Hoa, Kakua không đi dâu cả. Kakua Thiền 
định không ngừng và sống trên một hòn núi xa xôi hẻo 
lánh. Bất cứ khi nào ai gặp kakua và cầu Kakua giảng 
dạy, Kakua chỉ nói íL lời và rồi dời chỗ ở dến một núi 
khác để mọi người khó tìm thấy mình. 

Hoàng để nước Nhật nghe nói về Kakua. Khi Kakua 
trở về Nhật, Hoàng đế yêu cầu Kakua giảng đạy Thiền để 
làm sáng tỏ đức độ của Hoàng đế và quần thần của ngài, 

Kakua đứng im lặng trước mặt Hoàng đễ. Rồi Kakua 
lấy trong áo mình ra một ống sáo và thổi lên một nốt 
ngắn. Sau đó, Kakua lễ phép cúi chào, rồi biến mất. 


67. ĂN LỜI TRÁCH MẮNG 


Một hôm, nhiều việc xảy ra đồn dập làm trễ việc sửa 
soạn bữa cơm chiều của Thiền sư Fugai của phát Soto và 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 83 


các đệ tử ông, Người nấu ăn vội vã cầm một lưỡi dao 
cong ra vườn cắt những ngọn rau xanh, rồi thái nhỏ để 
nấu canh. Trong lúc vội vàng, người đầu bếp không biết 
đã cắt luôn một phần con rắn trong rau. 

Những người đệ tử của Fugai cho rằng chưa bao giờ 
họ được thưởng thức một bữa canh ngon đến thế. Nhưng 
khi chính ông thầy tìm thấy chiếc dầu rắn trong bát của 
ông, ông gọi người nấu ăn dến và hỏi :“Dây là cái gì ?” 

*Ồ, cảm ơn thầy”, người nấu ăn đáp trong khi cầm lấy 
chiếc dầu rắn ăn một cách nhanh chóng. 


68. HỌC IM LẶNG 


Những học sinh của trường Tendai thường học trầm 
tư trước khi Thiền du nhập vào Nhật Bản. Bốn người 
trong bọn họ là những bạn thân cam kết thi im lặng với 
nhau trong bảy ngày. 

Ngày đầu, cả bốn đều im lặng. Cuộc trầm tư của họ 
bất dầu một cách may mắn. Nhưng khi đêm dến và 
những ngọn dèn dầu mờ dần, một anh không giữ được 
nữa kêu một người giúp việc : 

“Hãy giữ những ngọn đèn đó lại.” 

Anh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe anh thứ nhất nói, 
bèn nhắc : 

“Chúng ta không được nói một tiếng nào.” 


Anh thứ ba hỏi : 


THIỀN SƯ MUUU 


“Tại sao chúng mày nói ?” 
Anh thứ tư kết luận : : 
“Tao là người duy nhất không nói.” 


69. LÃNH CHÚA ĐẦU BÒ 


Hai Thiền sư Daigu và Gudo được một vị lãnh chúa 
mời. Khi đến, Gudo nói với vị lanh chúa :“Bản tánh ngài 
thông minh, có khả năng bẩm sinh để học Thiền.” 


Daigu nói : 

“Võ lý. Tại sao anh nịnh cái đầu bò này ? Ông ta có 
thể là lãnh chúa, nhưng ông ta không biết gì về Thiền 
hết.” 

Vì thế, thay vì vị lãnh chúa xây một ngôi đền cho 
Gudo, ông ta lại xây nó cho Daigu và học Thiền với ông 
này. 


10. MƯỜI NGƯỜI ĐẮC ĐẠO 


Những Thiền sinh thề rằng dù cho thầy có giết chết, 
họ vẫn nhất quyết học Thiền. Thường họ cắt ngón tay lấy 
máu in dẫu sự quả quyết đó. Đến khi lời thề chi còn là 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 85 


một việc làm hình thức, và vì lý do này mà một đệ tử đã 
bò mạng dưới bàn tay của Ekido khiến ông thầy có vẻ 
như một bạo chúa. 


Những đệ tử khác sinh ra sợ Ekido. 


Một người trong bọn họ có bổn phận đánh chuông 
báo thức trời sáng, đã đánh sai vì mắt của anh ta bị một 
cô gái đẹp đi ngang qua cổng đền thu mất. 


Ngay lúc đó, Ekido đã đứng sau lưng anh ta, đánh anh 
ta một gậy và cơn kích động xảy ra làm anh ta ngã ra 
chết. 


Người đỡ đầu cho người đệ tử này nghe tai nạn xảy ra, 
đến ngay Ekido. Biết việc như thế, ông ta không phiền 
trách mà lại ca ngợi ông thầy vì sự giáo huấn nghiêm 
chinh. Thái độ của Ekido vẫn một mực như lúc người đệ 
tử kia còn sống. 


Sau khi việc này xảy ra, dưới sự hướng dẫn của ông, 
Ekido đã làm cho mười người đắc đạo. Một con số thật 
phi thường ! 


71. SỰ CẢI HÓA CHÂN THẬT 


Ryokan đã hiến đời mình cho việc học "Thiền. 

Một hôm Ryokan nghe nói về người cháu trai của 
ông, mặc cho những lời khuyên nhủ của những người 
thân thuộc, đang vung: phí tiền bạc với một kỹ nữ gianz 


La THIỀN SƯ MUA) 


hồ. Bởi vì anh ta đã thay chỗ Ryokan đế quản lý tài sản 
và quyền sở hữu gia đình đang ở trong tình trạng nguy 
hiểm bởi sự hoang toàng tàn phá. Những người thân 
quyến yêu cầu Ryokan phải có cách cứu vãn. 


Ryokan du hành qua một đoạn dường dài để viếng 
người cháu mình đã nhiều năm không gặp mặt. Người 
cháu tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại chú mình và mời Ông 
chú ở lại đêm đó. 

Ryokan Thiền định suốt đêm. Sáng hôm sau khi ra đị 
Ryokan bảo người chấu : 

“Chú già rồi tay run quá không làm việc được dễ 
dàng. Cháu buộc hộ chú chiếc đép rơm được không ?” 

Người cháu ngoan ngoän vâng lời. Ryokan nói lời sau 
cùng : 

*Cảm ơn cháu, cháu thấy đó, con người rồi cũng phải 
già yếu đi dần dần theo từng ngày. Cháu hãy bảo trọng 
lấy thân cháu.” 

Rồi Ryokan từ giã, không một lời về người kỹ nữ 
giang hồ cũng như sự phàn nàn của bà con. Nhưng từ 
sáng hôm đó, người chấu không còn hoang phí tiền củ: 
nữa. : 


T2. TÁNH TÌNH 


Một Thiền sinh đến phàn nàn với Bankci : 


>~ 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 87 


“Bạcii thầy, con có một tánh xấu bất trị, làm sao con 
sửa chữa được ?* 

Bankei đáp : “Con có cái gì lạ lắm à ? Hãy đưa thầy 
xem nào.” 

_ Thiền sinh nói : *Ngay bây giờ con không thể tỏ cho 

thầy được.” 

Bankei hỏi : “Vậy khi nào con có thể tỏ cho thầy biết 
được ?” 

Thiền sinh đáp : “Nó xuất hiện bất ngờ lắm”. Bankei 
kết luận : 

“Rồi, nó không phải là bản tánh chân thật của con. 
Nếu nó là bản tánh của con, con có thế tỏ cho thầy được 


bất cứ lúc nào. Khi mới sinh, con không có nó, và cha mẹ 
con cũng không cho con. Hãy nghĩ kỹ đi coi.” 


73. CÁI TÂM ĐÁ 


Hogen, một Thiền sư Trung Hoa, sống trong một ngôi 
đền nhỏ ở vùng quê. Một hôm, bốn nhà sư du hành xuất 
hiện và xin phép nhóm lửa trong sân Hogen để sưởi ấm. 

Trong khi bốn nhà sư chất lửa, Hogen nghe họ cãi cọ 
với nhau về chủ thể và khách thể. Hogen nhập bọn với 
họ và hỏi : 

"Có một hòn đá lớn. Các anh xem coi nó ở ngoài hay 
ở trong tâm các anh ?” 


THIỀN SƯMuuy 


Một nhà sư đáp : 
uan điểm của Phật giáo mọi vật đều là đối thể 


"Theo 
H ói rằng hòn đá ở trong tâm tôi", 


hóa của tâm, vì thế tôi n1 
Hogen quan sắt : 
“Chắc cái đầu anh phải cảm thấy nặng lắm, nếu anh 

đang mang một hòn đá giống như thế trong tâm anh.” 


14. KHÔNG VƯỚNG BỤI TRẦN 


Zengetsu, một đại sư Trung Hoa sống vào đời Đường, 
đã viết những lời dưới dây để khuyên đệ tử : 

"Sống trong cõi trần mà không để vướng bụi trần là 
đường đi của một người học Thiền chân thật. 

Khi thấy hành vì tốt của kẻ khác, con hãy tự khuyến 
khích mình noi theo. Khi nghe việc lầm lỗi của kẻ khác, 
con hãy tự khuyên mình chớ dua tranh. 


Dù cho một mình trong phòng tối, con hãy làm nhự 
con đang đối diện với một người khách quí. 

Hay biểu lộ những tình cảm của con, nhưng đừng để di 
quá bổn tánh chân thật của mình. - 


Một người có thể có vẻ như là một người ngu mà 
không phải là ngu. Có thể người đó giữ gìn sự khôn ngoan 
của mình một cách cẩn thận. 


GÓP NHẤT CÁT DÁ 89 


Những dức hạnh là thành quả của sự tự giữ giới luật 
và đừng để chúng rơi khỏi bầu trời của chúng như mưa 
hay tuyết. 


Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh. Hãy để 


những người chung quanh con khám phá ra con trước khi 
tự con cho họ biết. 


Mội tấm lòng cao quí không bao giờ tự buộc mình tiền 
tới trước. Những lời của nó quí như châu ngọc, ít khi nó 
bộc lộ và có một giá trị lớn. 


Đối với một người học Thiền chân thật, mổi ngày là 
một ngày may mắn. Thời gian qua di nhưng người học 
không bao giờ lài lại phía sau. Vinh cũng như nhục không 
bao giờ làm nó động tâm. 


Hãy tự trách con, dừng bao giờ trách kẻ khác. Đừng 
bao giờ tranh cai đúng sai. 

Một vài điều, mặc dù đúng, bị coi là sai trong nhiều thế 
hệ. Bởi vì giá trị chân chính có thể được nhận ra sau 
nhiều thế kỷ, không cần thèm khát sự đánh giá nhất thời. 


Hãy sống với nguyên nhân và hãy bỏ lại những thành 
quả cho đại luật vũ irụ vận hành. Hảy vượt qua mỗi ngày 
trong sự chiêm ngưỡng thanh bình. '" 


75. SỰ PHÁT ĐẠT CHÂN THẬT 


Một lão nhà giàu yêu cầu Sengai viết một điều gì để 


90 THIỀN SƯMuj 


cho gia đình ông ta tiếp tục phát đạt vì rằng phú quý có 
thể được tồn tại từ đời này đến đời khác. 


Sengai lấy một mánh giấy lớn và viết : 

“Cha chết, con chết, cháu chết” 

Phú ông nổi đóa : 

“Tôi bảo ông viết cái gì để cho gia đình tôi dược hạnh 
phúc kia ! Tại sao ông lại giỡn vậy -?” 

Sengai giải thích : 


“Không giỡn dâu. Nếu con ông chết trước ông, đó 
không phải là một sự buồn khổ lớn của ông sao ? Nếu 
cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông 
không thấy lòng mình tan nát sao ? Nếu từ đời này qua 
đời khác, gia đình ông cứ chết theo kiểu tôi vừa nói thì 
đó cũng là một sự tự nhiên của cuộc đời. Tôi gọi việc này 
là sự phát đạt chân thật ”. 


76. ĐỐT HƯƠNG 


Có người đàn bà ở Nagasaki tên là Kame - mỘt trong 
ít người làm hương để đốt ở Nhật. Một khối hương là 
một tác phẩm nghệ thuật và chỉ được dùng trong phòng 
trà hay trước bàn thờ của gia đình. 


Kame, mà cha bà trước kia cũng là một nghệ sĩ như 
thế, thích uống rượu. Kame cũng hút thuốc và kết giao 


GÓP NHẶT CẮT ĐÁ g1 


với đàn ông nhiều nhất trong thời. Bất kỳ lúc nào Kame 
làm được Ít tiền bà cũng thết tiệc mời những nghệ sĩ, 
những thi sĩ, những thợ mộc, những người làm công, 
những người đàn ông có nghề nghiệp hoặc không có 
nghề nghiệp. Giữa cuộc tụ tập, Kame phát biểu những 
dự định của bà. 


Trong sáng tạo nghệ thuật, Kamc tiến hành rất chậm, 
nhưng khi tác phẩm của bà hoàn thành thì nó luôn luôn 
là kiệt tác. Những khối hương của Kame được tàng trữ 
trong những ngôi nhà của những người đàn bà không bao 
giờ uống rượu, hút thuốc hay kết giao tự do với đàn ông. 


Một lần thị trưởng của Kagasaki yêu cầu Kame tố 
chức một cuộc đốt hương cho ông. Kame trì hoãn công 
việc đến gần nửa năm trời. Lúc đó, ông thị trưởng được 
thăng chức và thuyên chuyển đến một thành phố xa khác 
đến viếng bà. Ông thúc giục Kame bắt đầu việc đốt 


hương của ông. 


Cuối cùng, được cảm hứng, Kame làm một khối 
hương. Sau khi hoàn thành, Kame đặt khối hương lên 
trên chiếc bàn. Kame chăm chú nhìn ngắm nó thật lâu. 
Kame hút thuốc và uống rượu trước khối hương như 
trước người bạn thân trong đời. Suốt ngày Kame quan 
sát khối hương. 


Ngắm chán. lấy một chiếc búa lên, Kame đập nát 
khối hương. Kame đã nhìn thấy nó không phải là tác 
phẩm hoàn hảo như Kame đòi hỏi. 


9a THIỀN SƯ MULLJ 


77. PHÉP LẠ CHÂN THẬT 


Khi Bankei đang giảng dạy ở đền Ryumon, một tu sĩ 
Shinshu, tin vào sự cứu đi qua sự niệm danh hiệu của 
đức Phật A di đà, ghen tị Ẳới số cử tọa to lớn của Bankei 
nên muốn tranh luận với Bankei. 


Bankei đang giữa cuộc nói chuyện, vị tu sĩ'Shinshu 
xuất hiện và làm ồn quá nên Bankei dừng lại hỏi lý do 
của việc ồn ào. 


Tu sĩ Shinshu huênh hoang : 


“Người sáng lập ra môn phái chúng tôi có nhiều năng 
lực huyền diệu. Ngài cầm một CÂy viết trong tay đứng 
bên này bờ sông, một đệ tử của ngài giơ cao một tấm giấy 
đứng trên bờ sông bên kia, ngài viết thánh danh của đức 
A di đà quả không khí. Ông có thể làm được một việc kỳ 
diệu như thế không ?” 


Bankei đáp nhẹ nhàng : 


“Có lẽ con cáo của anh đang làm một trò xảo thuật 
nhưng đó không phải là thể cách của Thiền, Phép lạ của 
ta là khi nào ta thấy đói ta ăn, và khi nào ta thấy khát ta 
uống.” 


n.—— — = —_—————————— 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 


78. HÃY NGỦ ĐI ! 


Gasan ngồi bên giường Tekisui suốt ba ngày trước khi 
Tekisui từ trần. Tekisui đã chọn sẵn Gasan làm kẻ 
truyền thừa. 


Ngôi đền vừa cháy cách đó không lâu và Gasan đang 
bận rộn việc xây lại ngôi đền. Tekisui hỏi Gasan : 


“Con sẽ làm gì khi ngôi đền xây lại xong ?” 
Gasan đáp : 


“Để khi thầy khỏi bệrh, chúng con muốn thầy nói 
chuyện ở đó.” 


Tekisui hỏi : 

“Nếu thầy không sống đến khi đó.” 

Gasan đáp : “Rồi chúng con sẽ tìm một người khác.” 
Tekisui tiếp : “Nếu con không tìm được ai khác ?" 
Gasan lớn tiếng đáp : 

“Đừng có hỏi ngu như thế. Hãy ngủ di !” 


79. KHÔNG CÓ GÌ HIỆN HỮU 


'Yamaoka Tesshu lúc còn nhỏ đi học Thiền, viếng hết 


ị 


4 THIÊN SƯ MUJJ 


thầy này đến thầy khác. Yamaoka đến viếng Dokuon ở 
Shokoku. 
Muốn tô sự sở đắc của mình, Yamaoka nói : 


“Tâm, Phật, loài hữu tình, rốt ráo chẳng có. Bổn tánh 
chân thật của mọi hiện tượng là cái không. Không có cái 
có, không có huyền ảo, không có thánh, không có phàm. 
Không có cho và không có gì để thọ nhận.” 

Dokuon ngồi im lặng hút thuốc, không nói gì. Thình 
lình đập Yamaoka một điếu tre, làm chàng thanh niên 
này phát khùng. Dokuon hỏi : 

*Nếu không có gì có, thế thì cái giận của anh từ dâu 
đến ?" 


80. KHÔNG LÀM, KHÔNG ĂN 


Thiền sư Trung hoa Hyakujo thường làm việc với các 
.đệ tử, mặc dù ông đã tám mươi tuổi. Họ nhổ cỏ trong 
vườn, quét sân, hái củi. 

Các đệ tử ông cảm thấy buồn vì ông thầy già của họ 
làm việc cực nhọc, không chịu nghỉ ngơi theo lời khuyên 
của họ. Vì thế họ giấu hết dụng cụ làm việc của Hyakujo. 


Ngày hôm dó, Hyakujo không ăn. Ngày hôm sau 
Hyakujo không ăn, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Các đệ tử 
đoán : 


GÓP NHẤT CẮT ĐÁ 95 


“VI tụi mình dẫu đồ làm việc của thầy chứ gì ? Tối 
hơn là nên dem trả lại chỗ cũ cho thầy," 
Ngày họ làm việc, ông thầy già của họ cũng làm và ăn 


Ỉ lại như trước. Buổi chiều, Hyakujo dạy họ : “Không làm, 
| không ăn.” 


81. TRI ÂM 


- Xưa ở Trung Hoa có hai người bạn f, Một người | 
chơi đàn tỳ bà rất điêu luyện và một người nghe dàn rất 
sành diệu. , 


Khi người chơi đàn hay có ý diễn tả về núi cao, người 
kia bảo :“Tôi thấy núi trước mặt chúng ta.” Ị 


Khi người chơi đàn có ý diễn tả về nước, người kia | 
kêu lên : “Đây là dòng nước đang chảy !” 

' Nhưng chẳng bao lâu người nghe đàn ngã bệnh chết. 
Người chơi đàn cắt đứt dây đàn và không bao giờ chơi 
nữa. Vì thế từ đó, sự cắt đứt dây đàn tỳ bà là dấu hiệu 
của tình bạn tri âm. | 


(1) Truyện kể về Bá Nha - Tử Kỳ (xem truyện “Đông Châu 
liệt quốc”. 


nào sums„fl 


THIÊN SƯ Mu, 


82. THỜI ĐỀ CHẾT 


Thiền sư Ikkyu từ lúc bé đã rất thông minh. Thầy của 
Ikkyu có một cái tách trà xưa rất quí và hiếm có. Ikkyu lỡ 
tay đánh vỡ tách trà, lòng rất xao xuyến. Nghe tiếng chân 
thầy đến gần, Ikkyu nhanh nhẹn giấu những mảnh vỡ rạ 
đàng sau. Khí thầy đến, [kkyu hỏi : “Thưa thầy, tại sao 
người ta phải chết ?” 

Ông thầy già cắt nghĩa : 

“Dó là lẽ tự nhiên. Mọi vật đều phải chết vì đã sống 
lâu rồi.” 

Ikkyu đưa cái tách vỡ ra nói : 

“Thế dã đến lúc cái tách của thầy phải chết.” 


83.ÔNGPHẬTSỐNG _ 
VÀ NGƯỜI ĐÓNG THÙNG GỖ 


Các Thiền sư thường hướng dẫn từng người một 
trong một phòng riêng biệt. Không ai được vào lúc thầy 
và trò cùng ở trong phòng. 

Mokurai, Thiền sư của đền Kennin ở Kyoto, thường 
thích nói chuyện với những người buôn bán và những 
người làm báo cũng như các đệ tử cửa ôné. Có một người 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 97 


đóng thùng gỗ hầu như thãt học. Anh ta thường hói 
những câu điên điên, uống trà rồi bỏ đi. 
Một hôm, trong khi anh ta có mặt ở đấy, Mokurai 


muốn đạy riêng một đệ tử, vì thế ông yêu cầu anh ta chờ 
ở một phòng khác. 


Anh ta phản dối : 

“Tôi biết ông là một ông Phật sống. Cả những ông 
Phật đá trong đền này cũng không bao giờ từ chối một 
đám đông người tụ họp trước mặt các ống. Tại sao tôi lại 
bị đuổi đi ?” 


Mokurai phải ra ngoài xcm các đệ tử của mình. 


84. BA LOẠI ĐỆ TỬ 


Thiền sư Gcttan sống vào khoảng cuối thời đại 
Tokugawa. Gettan thưởng bảo : 

“Có ba loại đệ tử : những người truyền Thiền cho 
những kẻ khác, những kẻ giữ đền và những cái bị gạo 
cùng những cái mắc áo.” 

Gasan cũng diễn lại ý đó. Khi Gasan theo học 
Tekisui. Thầy của Gasan là một người rất nghiêm khắc, 
đôi khi đánh cả Gasan. 

Các đệ tử khác không chịu nổi loại giáo lý này nên 
tháo lui nơi khác. Gasan ở lại, nói : 


THIỀN SƯ MUA) 


“Môt đê Ï Ỉ ¡ năng của thầy. Một đệ 
Một đệ tử tồi làm lợi cho tài n y. Một đệ 
tử khá, kính trọng sự tử tế của thầy. Một đệ tử giỏi lớn 


mạnh dưới kỷ luật của thầy.” 


$5. LÀM THỂ NÀO VIẾT ĐƯỢC 
MỘT BÀI THƠ TỪ TUYỆT 


Người ta hỏi một thí sĩ Nhật nổi danh rằng làm thê 
nào viết được một bài thơ tứ tuyệt của Trung Hoa. Thi sĩ 
giảng giải : 

“Dòng đầu chứa phần khởi nhập; dòng hai là phần 
chuyển tiếp của dòng đầu; dòng ba chuyển từ đề mục và 
bắt đầu một ý mới; và dòng bốn gồm ba dòng trước hợp 
lại với nhau. 

Một khúc dân ca Nhật minh họa ý này : 

“Hai cô gái của một người bắn lụa ở Kyoto. Cô chị hai 
mươi, cô ent mưtời tám. 

Một anh lính có thể giết người với lưỡi kiếm anh ta, 


Nhưng hai cô gái này giết đàn ông với đôi mắt các 
nàng. ” R 


86. ĐỐI THOẠI THIỀN 


Các Thiền sư huấn luyện các chú tiểu tự diễn tả ý 


GÓP NHẶT CÁT DÁ “” 


nghĩ của các chú. Hai ngôi đền Thiền, mối ngồi có một 
chú tiểu hầu cận. Một chú mỗi sáng đi hái rau, gặp chú 
kia giữa đường. 

Chú thứ nhất hỏi. 

“Anh đi mô rứa ?” 

Chú kia đáp : 

*Ta đi nơi mô bàn chân ta bước.” 


Câu trả lời làm chú thứ nhất rỗi 6œ, chú vẽ cầu thầy 
trợ giúp. Thầy chú bảo : 


“Sáng mai. khi côn gặp anh bạn nhỏ của con, hãy hồi 
lại hắn câu đó. Hắn sẽ trả lời câu dó, rồi con hỏi tiếp : 
"Giả như anh không có chắn thì anh đi mô 2. Hắn sẽ 
chịu ngay". 


Sáng hôm sau khi hai chú lại gặp nhau. Chú thứ nhất 
hỏi : 

“Anh đi mô rứa ?” 

Chú kia đáp : 

*Ta đi nơi mó gió thối.” 


Câu trả lời này lại lầm bù đầu chứ thứ nhất. chú ki& 
đã đánh bại c3 bậc thäy chú. 


Ông thầy lại mớm ý: 
“Hãy hỏi hắn đi mó nếu không có gió 2ˆ” 


Ngày hôm sau hai chú lại gầp nhau lần thứ ba. Chú 
thứ nhất hỏi : 


100 THIỀN SƯMUJJJ 


"Anh đi mô rứa ?” 
Chú kia đáp : 
*Ta đang đi chợ mua rau.” 


87. CÁI GỌI CUỐI CÙNG 


Tangen theo học với Sengai từ lúc còn bế. Khi hai 
mươi tuổi, Tangen muốn bỏ thầy đi viếng những người 
khác để so sánh sự học của mình, nhưng Sengai không 
cho phép. Mỗi lần Tangen tỏ ý muốn di, Sengai gọi nhẹ 
lên đầu Tangen một cái. 

Cuối cùng Tangen yêu cầu một sư huynh dụ dỗ Sengai 
đế Sengai cho phép di. Người sư huynh,làm xong ra báo 
cho Tangen biết : 

*Việc đã được sắp đặt xong. Tỏi đã quyết định cho 
Tangen bắt dầu cuộc hành hương ngay.” 

Tangen vào cảm tạ Sengai vì đã được phép đi. Sengai 
trả lời Tangen bằng một cái gọi nhẹ nữa. 

Khi Tangen kể lại chuyện này với sư huynh, vị sư 
huynh nói : : 

“Chuyện gì thế 3 Thầy không có việc cho phép chú và 
rồi òng lại đồi ý. Tôi sẽ nói với ông.” 

Rôi người sư huynh vào gặp Sengai. 

Sengai nói : “Ta không bỏ chuyện ta cho phép.” 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 101 


Người sư huynh nói : 


“Con vừa cho chú ấy một cái gọi nhẹ trên đầu, vì khi 
chú ấy trở lại chú ấy sẽ được giác ngộ và con không thể 
khiển trách chú ấy được nữa." 


88. MÙI VỊ CỦA LƯỚI KIẾM BANZO 


Matajuro Yagyu là con trai của kiếm sĩ Nhật lừng 
danh. Cha anh cho rằng tài nghệ của con ông quá tầm 
thường khó mong chức phận làm thầy, nên ông đã từ 
anh, không đạy. 

Vì thế Matajuro đến núi Futara và tìm được một kiếm 
Sĩ lừng danh khác là Banzo. Banzo lại xác định lời phán 
quyết của cha anh. Banzo nói: 


“Anh muốn ta đạy anh kiếm thuật phải không ? Anh 
không đủ điều kiện để học kiếm dâu.” 


Matajuro một mực hói tiếp : 

“Nhưng nếu con luyện tập chuyên cần thì con phải 
mất bao nhiêu năm để trở thành một kiếm sư ?” 

Banzo đáp : “Cả quãng đời còn lại của anh ?” 

Matajuro giải thích : 

“Con không thể chờ lâu đến thế. Con sẽ vượt qua bất 
cứ khó nhọc nào, nếu thầy dạy con. Nếu con làm một 
người hiến mình giúp việc cho thầy thì con phải mất bao 
lâu ?” 


THÍ 
102 N SỬ Mu, 


Banzo hơi dễ dãi : “Ồ, có lẽ mười năm.” 

Matajuro hỏi LiẾp : 

“Cha con đã già rồi và con phải sớm săn sóc ông. Ngu 
con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì phải mất bao lâu» 

Banzo đáp : “Ö, có lẽ ba mươi năm.” 


Matajuro hỏi : 

“Sao thế ? Trước thầy bảo mười nắm bây giở ba mươi 
năm. Con sẽ vượt qua bất cứ Cực nhọc nào để nắm vững 
kiếm thuật trong một thời gian ngắn nhất.” 


Banzo đáp : 


“Được, với điều kiện anh phải ở lại đây với ta bảy 
năm. Một người quá nóng nảy muốn đạt kết quả như 
anh, ít khi học nhanh được.” 


Sau cùng, Matajuro hiểu răng mình dang bị trách 
mắng vì không có tính kiên nhẫn. Anh ta kêu lên : 


“Hạy lắm. Con đồng ý.” 


Matajuro không bao giờ nghe nói một lời nào về kiếm 
thuật và cũng không bao giờ dụng tới thanh kiếm. 
Matajuro nấu ăn cho thầy, rửa chén bát, dọn giường ngủ, 
quét sân quét nhà, săn sóc vườn, nhất nhất không nói 
một lời nào về kiếm thuật. 


Ba năm trôi qua, Matajuro vẫn làm việc. Nghĩ dến 
tương lai, anh ta puồn, Matajuro vẫn chưa bắt dầu học 
thứ nghệ thuật mà anh ta đã hiến mình cho nó. 


Nhưng một hôm Banzo bò đến sau lưng Maujuro và 


GÓP NHẶT CẮT DÁ 103 


tặng cho anh ta một đường kiếm rợn tóc gáy bằng một 
thanh kiếm gỗ. 


Ngày hôm sau, lúc Matajuro đang nấu cơm, thình lình 
Banzo nhảy bay qua người anh ta. 


Sau đó, ngày đêm Matajuro phải phòng vệ những cú 
đánh bất ngờ như thế. Bất cứ ngày nào, không một phút 
nào Matajuro không suy nghĩ đến ý vị của lưỡi kiếm 
Banzo. 


Matajuro học rất nhanh. Anh mang lại cho thầy 
những nụ cười vui vẻ. Matajuro trở thành một kiếm sĩ vĩ 
đại nhất nước. 


89. THIỀN CHIẾC ĐÙA TEUI 


Hakuin thường nói với các đệ tử về một bà lão có 
tiệm trà gần dấy, ca tụng bà là người hiểu Thiền. Các đệ 
tử không tin lời ông, muốn tự mình khám phá điều đó. 


Bất cứ lúc nào hễ thấy họ đến, bà lão bèn hỏi ngay 
rằng họ đến để uống trà hay đến để khảo hạch về sự hiểu 
Thiền của bà. Trường hợp đầu, bà tiếp đãi họ tử tế. 
Trường hợp sau, bà ngoắc họ đến sau một bức màn. Ngay 
lúc họ vâng lời bước đến, bà đánh họ bằng một chiếc đũa 
sắt để gắp lửa. : 


Chín phần mười bọn họ không thoát khỏi tay bà. 


THIỀN SƯMUuy 


90. THIỀN CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN 


Encho là một người kể chuyện hay nổi danh. Những 
câu chuyện về tình yêu của anh ta làm tim người nghe 
rung động. Khi anh ta kể chuyện chiến tranh, người nghe 
có cảm tưởng như mình đang ở giữa chiến trường. 


Một hôm Encho gặp Yamaoka, một cư sĩ đã lãnh hội 
hầu hết căn bản của Thiền. Yamaoka bảo : 


“Tôi hiểu anh là một tay kể chuyện hay nhất nước, 
anh có thể làm người ta khóc hay cười dễ dàng như ý 
muốn. Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện "Chú Bé Đáng 
Kính” thích thú xem nào. Khi tôi còn bé tí, tôi thường 
nằm ngủ cạnh mẹ tôi và thường được bà kể cho nghe câu 
chuyện dời xưa đó. Đến giữa câu chuyện là tôi ngủ rồi. 
Hãy kể câu chuyện đó như mẹ tôi đã kể cho tôi nghe đi.” 

Encho không dám thử vụ này. Anh ta xin một thời 
gian để nghiên cứu. Mấy tháng sau anh ta đến nói với 


Yamaoka :“Hãy cho tôi một địp để kể chuyện cho ông 
nghe.” 


'Yamaoka đáp : “Hãy để hôm nào khác.” 


Encho thất vọng vô cùng. Anh ta nghiên cứu thêm và 
CỐ gắng nữa. Anh ta bị Yamaoka từ chối nhiều lần. Khi 
Encho bắt đầu kể, Yamaoka chận lại : “Anh kể chưa 
giống mẹ tôi.” 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 105 


Encho phải mất nắm năm trời mới có thể kế câu 


chuyện dời xưa đó cho Yamaoka giống như mẹ Yamaoka 
đã kể. 


'Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho bằng cách này. 


91. DẠO MÁT NỬA ĐÊM 


: Nhiều đệ tử dang theo học Thiền định đưới sự hướng 
dẫn của Thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ 


thường hay dậy ban đêm, vượt tường ra phố để dạo mát 
cho thỏa thích. 


Một đêm, Sengai đi giám thị phòng ngủ, thấy một đệ 
tử vắng mặt và khám phá ra được chiếc ghế đẩu cao mà 
anh ta thường dùng để leo qua tường. Sengai đời chiếc 
ghế chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi anh chàng 
rong chơi trở về, không biết rằng Sengai là chiếc ghế, 

_ anh ta đặt chân lên dầu thầy và nhảy xuống đất. Việc lộ 
tẩy, anh ta hoảng sợ. 


Scngai bảo nhỏ nhẹ : 


“Sáng sớm này trời lạnh lắm. Con hãy cẩn thận kẻo bị 
cảm.” 


Từ đó, người đệ tử không bao giờ ra ngoài ban đêm 
nữa. 


THIỀN SƯ MLLJJ 


92. LÁ THƯ CHO NGƯỜI HẤP HỐI 


Bassui viết lá thư sau đây gửi cho một đệ tử của ông 
sẮp chết : 


“Bản tánh của tâm con không sinh, vì thế nó không 
bao giờ chết. Nó không phải là một hiện hữu, nên nó 
không biến mất. Nó không phải là cái trống rỗng, mà là 
cái chân không. Nó không có màu sắc và hình thể. Nó 
không hưởng thụ khoái lạc và không chịu đựng sự đau 
đớn. , : 

“Thầy biết con bệnh nặng lắm. Giống như một người 
học Thiền giỏi, con đang dối mặt hoàn toàn với sự đau 
đớn. Có thể con không rõ ai là kẻ đang đau khố, nhưng 
hãy hỏi chính con : "Bản tánh của tâm này là gì ?". Hãy 
nghĩ một điều này thôi. Con sẽ không cần gì nữa. Đừng 
ham muốn gì cả. Sự chấm dứt của con không chấm dứt, 
nó giống như một bông tuyết trong trắng tan biến trong 
thinh không tỉnh khiết.” 


93. MỘT GIỌT NƯỚC 
Thiền sư Gisan bảo một chú tiểu mang cho ông một 


thùng nước để dội mát phòng tắm của ông. 
Chú tiểu mang nước đến. Sau khi dội phòng tắm 


paoeeaaanmr==mmx 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 107 


xong, đổ ïa trên mặt đất tí nước còn lại trong thùng. 


“Con ngu quá”, Gisan mắng. “Tại sao con không đem 
nước thừa tưới cây ? Con có quyền gì lãng phí cả một 
giọt nước trong đền này ?" 


Ngay lúc đó chú tiểu giác ngộ. Chú đối tên là Tekisui, 
có nghĩa là mỘt giọt nước. 


94. GIÁO LÝ TỐI THƯỢNG 


Thời xưa ở Nhật, người ta thường dùng những chiếc 
đèn lồng sườn tre phãt giấy trong có gắn đèn sáp. Một 
đêm nọ, một người mù tới thăm bạn. Khi về, người bạn 
biếu một đèn lồng để soi đường đi . Anh ta nói : 

“Tôi không cần đèn. Đối với tôi, tÕi và sáng cũng như 
nhau.” 

Người bạn đáp : 


“Tôi biết anh không cần đèn để sơi đường, nhưng nếu 
anh không cầm một cái, người khác có thể chạy đụng vào 
anh đó. Anh nên cầm một cái.” 


Người mù ra về với chiếc đèn lồng. Anh ta đã ra đi 
khá xa, một người ở đâu chạy đụng vào anh ta. 


“Coi kìa, anh đi dâu vậy !”, anh ta than phiền với 
người lạ. “Bộ anh không thấy đèn tôi sao ?” 


Người lạ đáp : 
“Đèn sáp của anh tắt queo rồi, anh ơi.” 


108 THIÊN SƯ MUJU 


95. KHÔNG VƯỚNG MẮC 


Kitano Gembo là sư trưởng của đền Eihci mất vào 
năm 1933 khi ông được chín mươi hai tuổi. Suốt đời 
Kitano cố gắng để không vướng mắc vào bất cứ một điều 
gì. Lúc hai mươi tuổi Kitano lang thang như mội tên ăn 
mày, Kitano gặp một du khách hút thuốc lá. Khi cả hai 
cùng bước xuống một con đường núi họ dừng lại dưới 
một tàn cây để nghỉ mát. Du khách biếu Kitano một điếu 
thuốc. Kitano nhận vì khi đó ông rất đói. 


Kitano phê bình : “Thuốc này hút thích thú làm sao.” 
Du khách biếu thêm một ống điếu hảo hạng và một ít 
thuốc lá, rồi hai người chia tay nhau. 


Kitano cảm thấy : “Những vật thích thú có thể quấy 
phá sự Thiền định. Trước khi đi xa hơn, tốt hơn bây giờ 
ta hãy dừng lại.” Vì thế Kitano vất đồ hút thuốc. 


Khi hai mươi ba tuổi, Kitano học Kinh Dịch. Œ) Lúc 
đó mùa đông lạnh, Kitlano cần một ít quần áo dày. Kitano 
viết thư cho thầy ở,cách xa ông độ một trăm dặm đường, 
nói với thầy về việc mình cần. Thư nhờ một du khách 
mang đi. Hầu như mùa đông sắp tàn mà vẫn không thấy 


(1) Tên một trong năm bộ kinh của Xhẩ-z Tử", nội dung thể 
hiện vũ trụ quan của Khổng học. 


GÓP NHẶT CÁT DÁ 109 


trả lời hay quần áo chỉ cả. Vì thế, Kitano cầu sự ứng cảm 
của Kinh Dịch, trong kinh này cũng có dạy thuật bói 
toán, để xác định thư được mang dến nơi hay bị lạc. 
Kitano thấy rằng thư đến nơi. Sau đó có thư của thầy ông 
gửi đến nhưng không nói gì về quần áo. 


Kitano cảm thấy : “Nếu ta cứ làm cái việc xác quyết 
với Kinh Dịch thế này thì ta có thế chếnh mảng việc 
Thiền định đi mất.” Vì thế Kitano từ bỏ giáo thuyết 
huyền diệu này và không bao giờ cầu những năng lực 
huyền bí của nó nữa. 


Lúc hai mươi tám tuổi, Kitano học cách viết chữ Nho 
cho đẹp và làm thơ. Kitano trở nên thiện nghệ trong 
những môn nghệ thuật này khiến thầy ông phải ca ngợi. 
Kitano nghĩ : 

“Nếu bây giờ ta không dừng lại, ta sẽ là một thi sĩ chứ 
không phải là một Thiền sư.” Vì thế Kitano không bao 
giờ làm thơ nữa. 


96. DẤM CỦA TOSUI 


Thiền sư Tosui đã bỏ ngôi đền dang tu để đến sống 
dưới gầm cầu với những kẻ ăn mày. Khi Tosui đã già, 
một người bạn chỉ cho Tosui cách kiếm sống mà không 
phải đi xin. 

Người bạn chỉ cho Tosui lượm gạo để làm dấm. Tosui 
làm dấm kiểu này cho đến khi ông qua đời. Tr›ng khi 
Tosui làm dấm, một người ăn mày biếu cho ông một bức 


110 THIÊN SƯ MLJ) 


tranh Phật. Tosui treo nó lên vách lều và ghỉ vào cạnh 
bức tranh : 


“Thưa ông Phật A di đà : cái phòng này chật hẹp lắm. 
Tôi có thể để ông ở lại đây nhất thời. Nhưng xin ông 
đừng có nghĩ rằng tôi cầu cạnh ông để ông giúp tôi được 
tái sanh nơi thiên đàng của ông đấy nhé.” 


97. NGÔI ĐỀN IM LẶNG 


Shoichi là một Thiền sư chột mắt nhưng chói ngời 
ánh sáng giác ngộ. Shoichi dạy các đệ tử của ông ở đền 
Tofuku. 

Ngày đêm toàn thể ngôi đền chìm trong im lặng. 
Tuyệt không có tiếng động nhỏ nào. 

Cả đến việc đọc kinh cũng bị ông thầy bãi bỏ nốt. Các 
đệ tử của Shoichi chỉ còn có việc Thiền định. 

Khi ông thầy viên tịch, một bà lão hàng xóm nghe 
tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bà biết là Shoichi đã 
qua đời. 


98. THIỀN CỦA PHẬT 


Phật nói : “Ta xem những nơi các vua và các nhà cầm 
quyền cai trị như là những hạt bụi. Ta xem những kho 


GÓP NHẶT CÁT ĐÁ 111 


vàng và châu ngọc như những viên gạch và những viên 
sỏi. Ta nhìn những chiếc áo lụa tốt đẹp nhất như những 
mảnh vải rách tả tơi. Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ 
này nhỏ như những hạt trái cây, và chiếc hồ lớn nhất ở 
Ấn Dộ như một giọt dầu trên bàn chân ta. Ta biết những 
giáo lý của thế gian là những ảo thuật của những tên phù 
thủy. Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như 
là một miếng nhung vàng trong giấc mộng, thấy thánh 
đạo của những kẻ thông sáng như những đóa hoa xuất 
hiện trước mắt một người. Ta xem sự Thiền định như là 
một cột trụ trên núi cao và Niết Bàn là một cơn mộng du 
giữa ban ngày. 

Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự 
uốn mình nhảy múa của một con rồng, và sự lên xuống 
của đức tin là đấu vết của bốn mùa để lại ”. 


MỤC LỤC 


Tựa 

1, Một tách trà 

2. Được viên kim cương trên con đường lầy 
3. Thế à ? 

4. Vâng lời 

Š. Nếu yêu, hãy yêu công khai. 
6. Không có yêu-thương-tử-tế 

7. Thông báo 

8. Dại lãng (Sóng lớn) 

9. Người ta không thể ăn cắp mặt trắng 
10. Bài thơ cuỗi cùng của Hoshin 
11. Những giọt lệ ăn năn 

12. Người Trung Hoa hạnh phúc 
13. Một ông Phật 

14. Đường lầy 

15. Shoun và mẹ 

16. Hà tiện lời dạy 

17. Một ngụ ngôn 

18. Một kiệt tác 

19. Lời khuyên của mẹ 

20. Âm thanh không âm thanh 
21. Tim tôi bừng cháy như lửa 


22. Cái chết của Eshun 39 


23. Tụng kinh 3 
24. Ba ngày nữa 40 
25. Cuộc đối thơại mặc cả chỗ ở 4 
26. Giọng nói của hạnh phúc 4. 
27. Hãy mở kho tàng của riêng anh “ 
28. Không nước, khòng trăng 45 
29. Danh thiếp 45 
30. Mọi thứ đều ngon nhất 4 
31. Một phân thời gian ngàn phần ngọc 47 
32. Bàn tay của Mokusen 47 
33. Nụ cười trong đời Mokugen 48 
34. Thiền trong mọi phút + 
35. Mưa hoa 50 
36. Xuất bản Kinh bì! 
37. Tác phẩm của Gisho 32 
3§. Ngủ ngày 3 
39. Trong cöi mộng “4 
| 40. Thiền của Joshu : 55 
l 341. Thiền trong cuộc sống án mày 35 
Ỉ 42. Ăn trộm trở thành đệ tử 56 
43. Dúng và sai 37 
L 44. Cỏ và cây sẽ giác ngộ như thế nào 38 
| 45. Nghệ sĩ bần tiện so 
46. Sự cân xứng chính xác 61 
| 47. Ông Phật Mũi đen 63 


l..._—^GGexuó-adndiilöÄöuggd đợc... .-4 


38. Sự thể hiện trong sáng của Ryoncn 


49. Miso chua 
40. Ánh sáng của anh có thể tắt 
51. Người cho phải cám ơn 
§2, Di ý và di thư 
§3. Trà sư và kè ám sát 
4. Chánh đạo 
S§. Cửa thiên đường 
56. Bắt ông Phát đá 
57. Những người lính của lòng nhân từ 
$§. Con đường hàm 
$9. Gudo và hoàng để 
60. Trong bàn tay định mệnh 
61. Sát sanh 
63. Mõ hôi Kasan 
63. Sự chỉnh phục của một con ma 
+. Những đứa con của đức hoàng thượng 
65. Ngươi đang làm gì vậy 
66. Một nốt nhạc thiên 
67. Ăn lời trách mắng 
68. Học im lặng 
69. Lãnh chúa đầu tò 
70. Mười người đắc đạo 
71. Sự cải hóa chân thật 
72. Tánh tình 
73. Cái tâm đá 


mì vI TH SỊ 
+ t2 tô 


tà 


38 ZØ9®#0858P8wnana 


74. Không vướng bụi trần 

75. Sự phát đạt chân thật 

76. Đốt hương 

TT. Phép lạ chân thật 

T8. Hãy ngủ di ! 

79. Không có gì hiện hữu 

80. Không làm, không ăn 

81. Tri âm 

82. Thời để chết 

§3, Ông Phật sống »à người đóng thùng gỗ 
844. Ba loại đệ tử 

85. Làm thế nào viết được một bài thơ tứ tuyệt 
&6. Đối thoại Thiền 

§7. Cái gọi cuối cùng 

88. Mùi vị của lưỡi kiếm Banzo 
89. Thiền chiếc đũa trui 

90. Thiền của người kể chuyện 
91. Dạo mát nửa đêm 

92. Lá thư cho người hấp hối 
93. Một giọt nước 

94. Giáo lý tối thượng 

95. Không vướng mắc 

96. Dãm của Tœsui 

97. Ngôi đền im lặng 

98. Thiền của Phật 


586688 


93 
94 


ãS=&§š 


98 

98 
100 
101 
103 
104 
105 
106 
106 
107 
108 
109 
110 
110 


| 
| 


GÓP NHẬT CÁT ĐÁ 


THIỀN SƯ MƯJU 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYÊN THỊ THANH THẢO 
Biên tập : THÚY HÃNG 

Sửa bản in: ANH VŨ 

Vẽ bìa: MẠC HOÀNG 


“mm ———— ——-—— 
In lần thứ hai 3.000 cuốn khổ 13 x 19 cm - In và sắp chữ 
Laser tại Nhả In Ngân Hàng 2, 422 Trân Hưng Đạo - Q.5 - 
TP Hồ Chí Minh. 

Số xuất bản 10, theo KHXB số 29, cục xuất bản đã ký duyệt 
ngày 26-2-1990. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 1990, 


